
Lư sĩ PHÁP 

Giáo Viên Trường THPT Tuy Phong 



TOÁN 11 



CHƯƠNG I 
PHÉP DỜI HÌNH VÀ 
PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG 
MẶT PHẲNG 
CHƯƠNG II 
ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT 
PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 
QUAN HỆ SONG SONG 



NĂM 2017 - 2018 






















LỜI NÓI ĐÂU 




Quỷ đọc giả, quỷ thầy cô và các em học sinh thân mến! 

Nhằm giúp các em học sinh có tài liệu tự học môn Toán, 
tôi biên soạn cuốn giải toán trọng tâm của lóp 11. 


Nội dung của cuốn tài liệu bám sát chương trình chuẩn và 
chương trình nâng cao về môn Toán đã được Bộ Giáo dục 
và Đào tạo quy định. 


Nội dung gồm 3 phần 
Phần 1. Kiến thức cần nắm 

Phần 2. Dạng bài tập có hướng dẫn giải và bài tập đề nghị 
Phần 3. Phần trắc nghiệm có đáp án. 


Cuốn tài liệu được xây dựng sẽ còn có những khiếm 
khuyết. Rất mong nhận được sự góp ý, đóng góp của quý 
đồng nghiệp và các em học sinh. 


Mọi góp ý xin gọi về số 01655.334.679 - 0916.620.899 
Email: lsp0207@yahoo.com.vn 
lsp02071980@gmail.com 


Chân thành cảm ơn. 
Tác giả 
Lư Sĩ Pháp 

Gv_Trường THPT Tuy Phong 











MỤC LỤC 


CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẢNG 

§1. PHÉP BIỂN HÌNH Trang 1 

§2. PHÉP TỊNH TIẾN Trang 1 

§3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC Trang 5 

§4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM Trang 10 

§5. PHÉP QUAY Trang 13 

§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU Trang 18 
§7. PHÉP VỊ Tự Trang 20 

§8. PHÉP ĐỒNG DẠNG Trang 25 

ÔN TẬP CHƯƠNG I Trang 29 

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG I Trang 33 

ĐÁP ÁN Trang 39 

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN 
QUAN HỆ SONG SONG 

§1. ĐẠI CƯƠNG VỀ ĐƯỜNG THẢNG VÀ MẶT PHẲNG Trang 40 

§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 

Trang 50 

§3. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG SONG SONG Trang 57 

§4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG Trang 64 

§5. PHÉP CHIỂU SONG SONG. HÌNH BIỂU DIỄN CỦA MỘT HÌNH TRONG KHÔNG GIAN 

Trang 70 

ÔN TẬP CHƯƠNG II Trang 73 

TRẮC NGHIỆM CHƯƠNG II Trang 83 

ĐÁP ÁN Trang 91 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


CHƯƠNG I 

PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐÒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG 

... oOo— 

§ 1. PHÉP BIÉN HÌNH 

KIỀN THỨC CẦN NẮM 

Quy tắc đặt tương ứng mỗi điểm M của mặt phang với một điểm xác định duy nhất M’ của mặt 
phang đó được gọi là phép biến hình trong mặt phang. 

Ta thường kí hiệu phép biến hình là F và viết F(M) = M’ hay M’ = F(M), khi đó M’ gọi là ảnh 
của điểm M qua phép biến hình F. 

Phép biến hình biến mỗi điểm của mặt phang thành chính nó được gọi là phép đồng nhất. 

Neu H là một hình nào đó trong mặt phang thì ta kí hiệu H’ = F(H) là tập các điểm M’ = F(M), 
với mọi điểm M thuộc H. Kh i đó ta nói F biến hình H thành H’ hay H’ là ảnh của H qua phép 
biến hình F. 

Đe chứng minh hình H’ là ảnh của hình H qua phép biến hình F, ta có thể chứng minh: Với điểm 
Mtuỳý Mg H <=> M’ = F(M')e H' 

Vói mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ trùng vói M thì ta cũng được một phép biến hình. Phép 
biến hình đó gọi là phép đồng nhất. 

§ 2. PHÉP TỊNH TIẾN VÀ PHÉP DỜI HÌNH 

A. KIẾN THỨC CẦN NẰM 

I. Phép tinh tiến 

1. Đỉnh nghĩa phép tinh tiến 

Trong mặt phang cho vectơ V. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ sao cho 
MM ' = V được gọi là phép tịnh tiến theo vectơ V . 

Phép tịnh tiến theo vectơ V thường được kí hiệu là T -. Như vậy T- ( M ) = M' <=> MM' = V 
Phép tịnh tiến theo vectơ_không được gọi là phép đồng nhất. 

2. Biểu thức toa đô của phép tỉnh tiến 

Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho điểm M(x ; y); V = (a; b ). Gọi M' = T- (M) = (x';ỵ'). 

Khi đó i x x + a gọi là biểu thức toạ độ của phép tịnh tiến theo vectơ V. 

[y' = y + b 

- Vận dụng: M'(x';y') = M(x]y) + v(a;b) 

3. Các tính chất của phép tinh tiến 
Phép tịnh tiến: 

Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì; 

Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ ba điểm đó; 

- Biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng vói đường thẳng đã cho; 

Biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng dã cho; 

Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho; 

Biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính; 

- Biến góc thành góc bằng góc đã cho. 

II . Phép dời hình 

1. Đỉnh nghĩa 

Phép dời hình là một phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì 

Các phép tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều là những phép dời hình 

Neu thực hiện liên tiếp hai phép dời hình, ta được một phép dời hình. 


Hình học 11 


1 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 











Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

2. Tính chất 
Phép dời hình 

Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toan thứ tự ba điểm ấy; 

Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng 
nó; 

Biến một tam giác thành tam giác bằng đã cho, biến một góc thành góc bằng góc đã cho; 

Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

3. Tích của hai phép biến hình 

Cho hai phép biến hình F và G, giả sử M là một điểm bất kì, phép biến hình F(M) = M’ và phép 
biến hình G(M’) = M”. Khi đó phép biến hình biến điểm M thành điểm M” đươc gọi là họp 
thành của phép F và G, kí hiệu F o G 


B. BÀI TẬP 

I Bài 2.1. Cho hai đường thẳng song song a và a ’ ■ Tìm tất cả những phép tịnh tiến biển a thành a ’ ■ ~ 

HD &Giái 

Lấy điểm A trên a thì với mỗi điểm A ’ trên a ', phép tịnh tiến theo vectơ AA' biến a thành a '. Đó là tất 

cả những phép tịnh tiến cần tìm. _ 

Bài 2.2. Cho hai phép tịnh tiến T và T- . Với điểm M bất kì, T- biến điểm M thành M’, T biến điểm 
M ’ thành M '’. Chứng tỏ rằng phép biến hình biến điểm M thành M” là một phép tịnh tiến. 

HD &Giăi 

Ta cổ MM " = MM' + M'M" = U + V nên phép biến điểm M thành M” là phép tịnh tiến theo vectơ u + v 
Bài 2.3. Cho đường tròn (ơ) và hai điểm A, B. Một điểm M thay đổi trên đường tròn (ơ). Tìm quỹ tích 
điểm M’ sao cho MB = MA + MM '. 

HD 2aGiăi 

Ta gọi o và R là tâm và bán kính của đường tròn (ơ), Ta có 
MM ' = MB - MA = AB nên phép tịnh tiến theo vectơ AB biến 
điểm M thành M’. Điểm M chạy trên đường tròn (ơ) thì quỹ tích 
của điểm M’ là đường tròn (ơ’) có tâm O’ và bán kính R là ảnh 
của đường tròn (ơ) qua phép tịnh tiến theo vectơ AB. 


Bài 2.4, Cho hai điểm B và c cố định trên đường tròn (O) tâm o, điểm A di động trên đường tròn (ơ). 
Chứng minh rằng khi A di động trên đường tròn (ơ) thì trực tâm của tam giác ABC di động trên một 
đường tròn. 

HD &Giăi 

Gọi H là trực tâm của tam giác ABC và M là trung điểm của BC. 

Tia OB cắt đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC tại D. Vì 
BCD = 90° nên DC // AH, tương tự ta có AD // CH 
Do đó tứ giác ADCH là hình bình hành . Từ đó suy ra 
AH = DC = 2 OM. Ta thấy rằng OM không đổi, nên H là ảnh 
của A qua phép tịnh tiến theo vectơ 2 OM . 

Do vậy khi điểm A di động trên đường tròn (O) thì H di động 
trên đường tròn (ơ’) là ảnh của (ơ) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
2 ỠM. 


Bài 2.5. Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho v(-2; 3) và đường thẳng d có phương trình 3x - 5y + 3 = 0. 
Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 




Hình học 11 


2 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 



























Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


HD&Gỉăi 

Cách L 

Gọi M(x;y)e d,M'= T-(M) = (x';y'). Khi đó <1 x ^=><1 * 

v [y'=y+3 b=/-3 

Ta có Mẽ d <=> 3(x'+2)-5(y'-3) + 3 = 0 <=> 3x'-5y'+24 = 0 <=> M'e á' 

Vậy d':3x-5y + 24 = 0 
Cách 2, 

Lấy một điểm thuộc d, chẳng hạn M(- 1; 0). Khi đó M' = TẠM) = (-3;3) thuộc d ’. 

Vì d’ song song hoặc trung với d nên d’\ 3x - 5y + c = 0. 

Do M'e d' nên 3(-3) - 5.3 + c = 0 suy ra c = 24. Vậy d': 3x-5y + 24 = 0 
Cách 3 . 

Ta cũng có thể lấy hai điểm phân biệt M, N trên d, tìm toạ độ các ảnh M\ N’ tương ứng của chúng qua 
T -. Khi đó d’ là đường thẳng M’N’ 

Bài 2.6. 

Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình X 2 +y 2 -2x + 4y-4 = 0. Tìm ảnh của (C) 
qua phép tịnh tiến theo vectơ v(-2; 3). 

HD&Gỉăi 

Cách L 

Phương trình đường tròn (C) có tâm 7(1; -2), bán kính R = 3. Gọi 7' = 71(7) = (-1;1) và (C’) là ảnh của 
(Q qua T- thì (C’) là đường tròn tâm 7’, bàn kính R = 3. Do đó (C’): (x +1) 2 + (y -1) 2 = 9 
Cách 2. 

Gọi 7(x; y) là tâm của đường tròn (C) và 7' = T- (7) = (xy'). Khi đó biểu thức toạ độ của T- là 

\x' = x-2 \x = x'+2 _ . 

< _ => < _ thay vào (C), ta được 

l.y' = y+3 [y = y'-3 

(x '+ 2) 2 + (y 3) 2 - 2(x '+ 2) + 4(y3) - 4 = 0 <=> (x +1) 2 +(y- 1) 2 = 9 
Vậy (CO: (x + 1) 2 + (y-l) 2 =9 

Bài 2.7. _ ~~ 

Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho điểm A(-3;3), fi(l ;3) và đường tròn (C) có tâm 7(3; 1), bán kính R = 1. 
Đường thẳng d: X + y - 1 = 0. Tìm trên d một điểm M và trên (C) điểm M’ sao cho MM' = AB . 

HD&Giăi 

Ta có AB = (4; 0) , 7— : M(x, y) —> M'(x',y'), nên ta có biểu thức toạ độ theo T : 

Í x' = x + 4 \ X = x'— 4 , 

o < . T— : d —> d', phương trình đường thắng d’: x + y- 5 = 0. 

y' = y {>■ = >•' 

TãcóMG d => M'G d' và M'G (C), nên toạ độ của điểm M’ là nghiệm của hệ phương trình : 

Jx+y-5 = 0 |"x = 3,y = 2 

|(x - 3) 2 + (y -1) 2 = 1 ° [x = 4, y = 1 

Vậy ’(3, 2) thì Mi(-1,2) và M 2 ’(4,l) thì M 2 (0,1). 


Hình học 11 


3 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 
















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

c. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 2.8 .Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(-3, 3) và B(- 1, 6). 

a) Tìm toạ độ điểm M’ là ảnh của M(4, -5) qua phép tịnh tiến T —; 

ịx = 4 + 21 

b) Xác định phương trình của đường thắng d’ là ảnh của đường thắng d\ ị _ _ qua phép tịnh 

[y = -7 + 3t 

tiến T —; 

AB 5 

c) Xác định phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C): X 2 + y 2 -4x + 8>’ -5 = 0 qua 
phép tịnh tiến r_. 

Bài 2.9. Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ u(- 1;2) , hai điểm A(3;5), 5(-l ;1) và đường thẳng d có phương 
trình x-2y + 3 = 0. 

a) Tìm toạ độ của các điểm A’, B’ theo thứ tự là ảnh của A, B qua phép tịnh tiến theo vectơ u ; 

b) Tìm toạ độ điểm c sao cho A là ảnh của c qua phép tịnh tiến theo vectơ u ; 

c) Tìm phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ u . 

Bài 2,10. Cho đoạn thẳng AB và đường tròn (C) tâm o, bán kính R nằm về một phía đối với đường thằng 
AB. Lấy điểm M trên (C), rối dựng hình bình hành ABMM’. Tìm tập họp các điểm M’ khi M di động trên 
(O ^ ' 

Bài 2,11 . Cho hình bình hành ABCD. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo vectơ AD . 
Bài 2.12. Cho tam giác ABC có G là trọng tâm. Xác định ảnh của tam giác ABC qua phép tịnh tiến theo 
vectơ AG . Xác định điểm D sao cho phép tịnh tiến theo vectơ AG biến D thành A. 


Hình học 11 


4 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 









Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

§3. PHÉP ĐỐI XỨNG TRỤC 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. KIÉN THỨC CẦN NẮM 

1. Đỉnh nghĩa 

Phép đối xứng qua đường thẳng d là phép biến hình biến mỗi điểm M thành điểm M’ đối xứng vói M 
qua d. 

Kí hiệu: Đ d (Đường thẳng d gọi là trục đối xứng) 

- Nếu Me d thì Đ d (M) = M' = M 

Nếu M'<jẼ d thì d là đường trung trực của đoạn MM’. Như vậy M’ = ĐẶM) <=> M 0 M ' = -M 0 M, 
với Mo là hình chiếu của M trên d 

- M’ = ĐẬM) <=> M = Đ d (M’) 

2. Truc đối xứng của môt hình 

Đường thẳng d gọi là trục đối xứng của hình H nều Đ d biến H thành chính nó. Khi đó H được gọi 
là hình có trục đối xứng. 

3. Biểu thức toa đô 

Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, với mỗi điểm Mịx; y). 

Gọi M’ = Đ d (M) = (x’; y’) 

• Nếu chọn d là trục Ox nghĩa là Đ 0 * (M) = M’ khi đó ta có: < x 


Nếu chọn d là trục Oy nghĩa Đ 0v (M) = M’ khi đó ta có: 


[y' = -y 

ịx' = -x 

\y'=y 

Neu chọn d là đường thẳng có phương trình Ax + By + c = 0 với A 2 + B 2 ^ 0 . 


\x' = x — 


Đ d (M) = M\ khi đó ta có 


ự' = y- 


2A(Ax + By + C ) 
A 2 +B 2 
2B(Ax + By + C) 
A 2 +B 2 


4. Tính chất 

Phép đối xứng trục 

Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì; 

Biến đường thẳng thành đường thẳng; 

Biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng nó; 

Biến tam giác thành tam giác bằng nó; 

Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

B. BÀI TẬP 


Bài 3.1. Trong mặt phang Oxy, cho hai điểm A(l;-2) và 5(3;1). Tìm ảnh của A, B và đường thẳng AB qua 
phép đối xứng trục Ox. 

HD&Giăi 

Gọi A’, B’ lần lượt là ảnh của A, B qua phép đối xứng trục Ox, ta có biểu thức toạ độ j x 

[y' = -y 

Do đó Đo* (A) = A’(l;2), Đo* ( B ) = fi’(3;-l) và Đ 0 * (AB) = A’B’: 3x + 2y - 7 = 0. 


Bài 3.2. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 3x-y + 2 = 0. Viết phương trình của 
đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đối xứng trục 0)’. 

HD&Giái 

Cách L Lấv điểm bất kì M(x;y)e d. Gọi M’ = Đ d (M) = ự; y’). Khi đó \ x ' = ~ x => \ x = ~ x 

[y'=y ừ = > 7 ' 


Hình học 11 


5 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 


















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

Ta có Me d<=> -3xy '+ 2 = 0 <=> M’ thuộc đường thẳng d’ có phương trình 3x’ + y’ - 2 = 0. 


Yậy d’: 3x + y - 2 = 0. 

Cạch 2. 

Lấy hai điểm A(0;2) và £(-l;-l) thuộc d. Gọi A’ = ĐẶA) = (0;2) và B’ = Đ d (B) = (1;-1) 

Khi đó d’ = Đ 0v (íộ thì d’ qua hai điểm A’ và B’. 

Yậy d’: 3x + y - 2 = 0, _ 

Bài 3.3. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M( 1 ;5), đường thẳng d có phương trình V -2y + 4 = 0 và đường 
tròn(C): X 2 +y 2 -2x + 4y-4 = 0 

a) Tìm ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng trục o.r. 

b) Tìm ảnh của M qua phép đối xứng trục d. _ 

HD&Giăi 

a) Gọi M’, d’ và (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng trục Ox. 

Khi đó ẢT(l;-5). d’:x + 2y + 4 = 0 

Đường tròn (C) có tâm 7(1;-2) và bán kính R = 3. Gọi 7’ = Đ 0 x(7) = (1;2). Do đó (C’) là đường tròn có 
tâm 7’ và bán kính bằng 3. Vậy (C’): (x - 1) 2 + (ỵ - 2) 2 = 9 


b) Cách L Ta có M Ể d . Gọi M” = Đ d (M) = ự; y ’) 

ị . 2A(Ax + By + C) L._1 2.1(1 -2.5+4) _„ 

ịx = x - — . ị x - 1 i 2 +( 2) 2 - J 

Biểu thức toạ độ đối xứng qua trục d\ \ A + B => \ 

1., 2B(Ax + By + C ) , r 2.(-2)(l-2.5 + 4) , 

\y =y - ' - \y =5- — —^ -= 1 

L A 2 +B 2 { l 2 +(-2) 2 

Vậy A7”(3;l) 

Cách 2. (Vận dụng ND ĐN) 

Ta có M<jẼd . Gọi di là đường thẳng qua M và vuông góc với d. Vậy di\2x + y-l = 0 

Í x — 2y + 4 = 0 ịx = 2 

o •< 

2x + y - 7 = 0 [y = 3 


Vậy M 0 (2;3). Gọi M” = Đ d (M) = ự; y’) ^ M 0 M" = —M Q M. Từ đó suy ra M”( 3; 1) 

Bài 3.4. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxy cho đường thẳng d: 2x - y - 3 = 0. 

a) Tìm ảnh điểm M’ của điểm M{ 4; -1) qua phép đối xứng trục Đ d . 

b) Viếi phương trình đường thẳng di ’ là ảnh của di\ X - 3>’ + 11 = 0 qua phép Đ d . 

c) Viết phương trình (C’) là ảnh của đường tròn (Q: X + y 2 - l(k - 4 y + 27 = 0 qua phép Đ d . 


Biểu thức toạ độ của phép đối xứng trục Đ á : 


4(2x-y-3) 


y' = y + 


2(2x-y-3) 


3.4 12 

X =-—x +—y + — 

1 5 5 5 

1 , 4 ,3 6 

\y =— X + -V-— 

l 5 5 5 


a) 


Đ d :M( 4; -1) -> M’(x’; y’). Suy ra M 



b) Lấy điểm tuỳ ý M(x;y)e d v Đ d : M(x;y)e d 1 —> M'(x';y')e d[ và ngược, nên ta có 


1 , 3,4 12 
X =-—x+—y+— 

1 5 5 5 _ 

1 , 4,3 6 

\y = — x + -y- — 
l 5 5' 5 


3,4 ,12 

X = - — X + — y + — 

1 5 5 5 

] 4 ,, 3 , 6 

\y = -x +-y - — 

[ 5 5 5 


Thay vào di ta có được phương trình đường dj 3x + y - 17 = 0. 

c) Phương trình đường tròn (C) có tâm 7(5; 2) và bán kính R = yỈ2 . Do đó Đ d : 7(5; 2) —> 7’(1; 4) 
Khi đó Đ d : (C) —> (C’) có tâm 7’ và bán kính R = yỈ2 
Vậy (C’): (x - l) 2 + (y - 4) 2 = 2 


Hình học 11 


6 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 




















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 3.5. Trong mặt phắng với hệ toạ độ vuông góc Oxy cho điếm M( 3; -5), đường thắng A: 3x - 2y - 6 = 
0 và đường tròn (c): X 2 + y 2 -2x + 4y - 4 = 0. Tìm ảnh của M, đường thẳng A và đường tròn (C) qua 
phép đối xứng trục d : 

a) d là trục hoành 

b) d là trục tung 

c) d là đường thẳng X - y + 1 = 0 . 


HD&Giăi 

a) Khi d là trục hoành, nên biểu thức toạ độ của Đ d : ị x 

[y'=-y 

Đ d :M -> M’ nênM’(3; 5) 

Đ d \ A —> A' nên có phương trình: 3x + 2y - 6 = 0 

Đ d : ( c) —> ( c’) nên có phương trình: X + y 2 - 2x - 4y - 4 = 0. 


b) Khi d là trục tung, nên biểu thức toạ độ của Đ d \ 




= -x 

= y 


Đ d :M M’ nênM’(-3; -5) 

Đ d \ A —> A ' nên có phương trình: 3x + 2y+ 6 = 0 

Đ d \ (Q — > ( c ’) nên có phương trình: X + y 2 + 2x + 4y - 4 = 0. 


1 x' = y — ì 


c) Khi d là đường thẳng V - y + 1 = 0 nên có biểu thức toạ độ của Đ d \ 

\y' = x + \ 

Đ d :M -+ M’ nênM’(-6; 4) 

Đ d : A —> A' nên có phương trình: 2x - 3y + 11 = 0 

Đường tròn (C) có tâm 7(1; -2) và bán kính R = 3. Do đó Đ d :/ —> 7’ nên 7’(-3; 2) 
Đ d \ (C) — » (C’) cổ tậm 7’ và bán kính bằng 3.Vậy (cy. X + y 2 + 6x - 4y + 4 = 0. 


Bài 3.6. Trong mặt phang với hệ toạ độ vuông góc Ox>' cho hai đường thẳng di: X - 5y + 7 = 0 và d 2 : 5x - 
y- 13 = 0. Tìm phép đối xứng trục biến đường thẳng di thành đường thẳng d 2 . _ 

HDsiGiăi 7 ” 

Phương trình đường thẳng di\ X - 5 y + 7 = 0 và d?. 5jc - y - 13 = 0. Suy ra di và dĩ cắt nhau nên phép đối 
xứng trục biến đường thẳng di thành đường thẳng d 2 có trục là đường phân giác của góc tạo bởi di và d 2 . 
Phưong trình đường phân giác của góc tạo bởi di và d 2 là: 

'x-5y + 7| |5x-y-13| x-5y + 7 _ + 5x-y-ỉ3 f;r + y-5 = 0 

>/26 _ V26 [x-y-l = 0 

x' = -y + 5 
y' = -x +5 
x' = y + ỉ 
y' = X- 1 


Vl + 25 V25 + I 


Khi d có phương trình X + >’ - 5 = 0 ta có biểu thức toạ độ Đ d : 
Khi d có phương trình x-y -1=0 ta có biểu thức toạ độ Đ d : 


Bài 3.8. Trong mặt phang với hệ toạ độ vuông góc Oxy cho hai đường thẳng df.x + 3y -6 = 0 và d 2 : 3x + 
y + 2 =0. Tìm phép đối xứng trục biến đường thẳng di thành đường thẳng d 2 . 


HD&Giăi 

Trục đối xứng biến đường thẳng di thành đường thẳng d 2 là trục d: Đường phân giác của góc tạo bởi di và 
' x + 3y-6| _ |3v + y + 2| x + 3y-6 _ + 3x + y + 2 fx-y + 4 = 0 

VĨ + 9 _ Võ+Ĩ VTÕ _ Vĩõ [x + y-l = 0 


d 2 


Bài 3.9. Cho đường thắng a và hai điếm A, B. Hãy tìm điếm Mg a sao cho: MA + MB đạt giá trị nhỏ 
nhất khi AvầB nằm cùng một phía đối với a. 

HD&Giải 


Hình học 11 


7 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

























GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

Gọi A ’ là ảnh của A qua phép đối xứng trục Đ ứ . M là điểm bất kì 
thuộc a ta có: 

MA' = MA => MA + MB = MA'+MB> A'BĐo âó MA + MB đạt 
giá trị nhỏ nhất khi bằng A ’B 

Điều này xảy ra ki và chỉ khi A’, M, B thẳng hàng nghĩa là M là 
giao điểm của A ’B với a. 

Yậy: MA + MB đạt giá trị nhỏ nhất khi M trùng với M’ là giao 
điểm của A’B và đường thẳng a. 



Bài 3.10 . Trong mặt phang hệ trụa toạ độ Oxy, cho hai điểm A( 1; 2) và 5(3; 4), Tìm điểm M trên trục 
hoành sao cho MA + MB bé nhất. 

HD&Giăi 

Ta có yA-yB > 0 nên 4, 5 nằm cùng phía đối với Ox. 

Gọi A’ là ảnh của A qua phép đối xứng trục Ox và Mộc; 0). Suy ra A’(l; -2) 

Ta có MA + MB = MA’ + MB > A ' 5 

Yậy (MA + ME) nhỏ nhất <=> (MA’ + MB) nhỏ nhất <=> MA'+ MB = A'B 
Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi A\ M, 5 thẳng hàng. (1) 

Ta lại có: Ã T 5 = (2;6),Ã 7 M = (x-l;2) 


Do(l) <=> A'B cùng phương A'M o2.2-6(ỉ-l) = 0«r = Ị. Vậy mỊ^;0 

Bài 3.11 . Cho góc nhọn xOy và một điểm A nằm trong góc đó. Hãy xác định điểm 5 trên Ox và điểm c 
trên 0}’ sao cho tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. 

HD&Giăi 

Xét tam giác bất kì ABC có 5 và c lần lượt nằm 
trên hai tia Ox và Oy. Gọi A’ và A”là các điểm đối 
xứng của A qua các đường thẳng Ox, Oy. Gọi 2p 
là chu vi của tam giác ABC 

Ta có A , 

2p = AB + BC + CA = A'B + BC + CA” > A'A". 

Dấu bằng xảy ra khi bốn điểm A’, 5, c, A” thẳng 
hàng. 

Suy ra chu vi của tam giác ABC bé nhất phải lấy 5 
và c lần lượt là giao điểm của đoạn thẳng A’A” 
với hai tia Ox, Oy.(các giao điểm này tồn được vì 
góc xOy nhọn) _ 

Bài 3.12. 

Cho hai điểm 5 và c cố định trên đường tròn ( o ) tâm o, điểm A di động trên đường tròn ( o ). Chứng 
minh rằng khi A di động trên đường tròn (ơ) thì trực tâm của tam giác ABC di động trên một đường tròn. 



HD&Gỉăi 

Gọi I, H’ theo thứ tự là giao của tia AH với BC và đường tròn 
(O). Ta có 

BAH = HCB (góc có cạnh tương ứng vuông góc) 

BAH = BCH ' (cùng chắn một cung) 

Vậy tam giác CHH’ cân tại c, suy ra H đối xứng với H’ qua 
đường thẳng BC. 

Khi A chạy trên đường tròn (O) thì H’ cũng chạy trên đường 
tròn (O). Do đó H phải chạy trên đường tròn (O’) là ảnh của (O) 
qua phép đối xứng qua đường thẳng BC. 



Hình học 11 


8 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 


















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 3.13. 

Cho đường thẳng d qua hai điểm phân biệt p, Q và hai điểm A, B nằm cùng phía đối với d. Hãy xác định 
trên d hai điểm MvàN sao cho MN = PQ và AM + BN bé nhất. 

HD&Giăỉ 

Giả sử hai điểm M và N nằm trên d sao cho MN = PQ. Lấy điểm A’ sao cho AA 1 = PQ thì A’ hoàn toàn 
xác định và AMNA’ là hình bình hành nên AM = A’N 
Vậy AM + BN = A’N + AN, như thế bài toán trở về bài 3.9. 

Khi điểm N xác định được thì điểm M cũng xác định được vói điều kiện MN = PQ 



Bài 3.14. Cho tam giác ABC. Gọi d là đường phân giác ngoài tại đỉnh A của tam giác ABC và M là một 
điểm bất kì thuộc d. Chứng minh rằng tam giác MBC có chu vi không nhỏ hơn chu vi tam giác ABC. 


HD&Giăi 

Gọi C’ là ảnh của c đối xứng qua trục d. Khi đó 
hiển nhiên A nắm giữa B và C’. 

Với mọi Me d , ta có MC = MC và 
MB + MC = MB + MC'>BC' 

Mà BC' = AB + AC' = AB + AC 

Vậy MB + MC + BC > AB + AC + BC . Điều này 

chứng tỏ rằng, tam giác ABC có chu vi nhỏ nhất. 



c. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 2.15. Trong mặt phẳng Oxv, cho các đường tròn (Ci) và (C 2 ) lần lượt có phương trình: 

(Ci): A ' 2 + y 2 -4x + 5y +1=0; (C 2 ): X 2 + y 2 + lOy -5 = 0. Viết phươg trình ảnh của mỗi đường tròn trên 
qua phép đối xứng trục Oy. 

Bài 2.16. Cho hai đường thẳng c, d và hai điểm A, B không thuộc hai đường thẳng đó. Hãy dựng điểm c 
trên c, điểm D trên d sao cho tứ giác ABCD là hình thang cân nhận AB là một cạnh đáy (không cần biện 
luận) 


Hình học 11 


9 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 
















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§4. PHÉP ĐỐI XỨNG TÂM 

A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Đinh nghĩa 

Cho điểm I. Phép biến hình biến điểm I thành chính nó, biến mỗi điểm M khác I thành M’ sao cho 
I là trung điểm của MM’ được gọi là phép đối xứng tâm I. 

Kí hiệu : Đ/ 

- Từ định nghĩa suy ra: Đi(M) = M’ <=> IM' = -IM 
Từ đó suy ra: 

■ Neu M = 1 thì M' = I 

■ Nếu M không trùng vói I thì Đ/(M) = M’ <=> 7 là trung điểm của MM’ 

■ Đ/(M) = M’<=> ĐÁM’) = M 

2. Tâm đối xứng của mốt hình 

Điểm I được gọi là tâm đối xứng của hình H nếu phép đối xứng tâm I biến hình H thành chính nó. Khi 
đó H được gọi là hình có tâm đối xứng. 

3. Biểu thức toa đô 

Trong mặt phang Oxy, Cho điểm I = (a; b ). Gọi M = (x;y) và M’= Đi(M) = ộc’; y’) 

Trường họp 1: Khi tâm đối xứng I trùng vói gốc toạ độ 0(0; 0) 

Đo : M(x,ý) —» M'(x',y') khi đó : ị x 

b'=-y 

Trường hợp 2: Khi tâm đối xứng /(«,£>) 

Đi : M(x,y) —> M'(x',y') khi đó : ị x 

[y' = 2 b-y 

4. Các tính chất 
Phép đối xứng tâm 

Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì; 

Biến một đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng đã cho; 

Biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng đã cho; 

- Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho; 

Biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

B. BÀI TẬP 


Bài 4.1.Giả sử nhéo đối xứng tâm Đo biến đường thẳng d thành đường thẳng d’. Chứng minh 

a) Neu d không đi qua tâm đối xứng 0 thì d’ song song với d, 0 cách đều d và d’ 

b) Hai đường thẳng d và d’ trùng nhau khi và chỉ khi d đi qua 0. 

HD&Giải 

a) Kẻ OH ±d (He d ) thì vì dkhông đi qua 

0 nên H không trùng với 0. Phép Đ 0 (H) = 

H’ thì 0 là trung điểm của HH’ và biến 

đường thẳng d thành đường thẳng d’ H , 

vuông góc với OH’tại H’. Suy ra d và d’ 
song song, cách đều điểm 0. 

b) Neu d không qua 0 thì theo câu a), d’ // d nên d’ không trì 
Me d biến thành M 'e d . Vậy d’ trùng với d. 

d' 

, Ọ , 

d 

H 

ti qua 0 thì mọi điểm 

ìng d. Neu d đ 

Bài 4.2. Chỉ ra tâm đối xứng của các hình sau dâv: 
a) Hình gốm hai đường thẳng cắt nhau 


Hình học 11 


10 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

















GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

b) Hình gồm hai đường thẳng song song 

c) Hình gồm hai đường tròn bằng nhau 

d) Đường elip 

e) Đường hypebol 

HD&Giái 

a) Tâm đối xứng là giao điểm của hai đường thẳng. 

b) Tâm đối xứng là những điểm cách đều hai đường thẳng 

c) Tâm đối xứng là trung điểm của đoạn thẳng nối hai tâm đường tròn 

d) Tâm đối xứng là trung điểm nối hai tiêu điểm của elip. 

e) Tâm đối xứng là trung điểm nối hai tiêu điểm của hypebol. _ 

Bài 4.3. Trong mặt phẳng Oxy, cho điểmẨ(-l; 3) và đường thẳng d có phương trình x-2y + 3 =0 . Tìm 
ảnh của A và d qua phép đối xứng tâm o. 

HD&Giăi 

Gọi A’ = Đ 0 (A) = ộc’; y’). Theo biểu thức toạ độ, ta có ị x x . VậyA’(l; -3) 

b'=-y 


Gọi d’ = Đo(d) 

Cách L Lấy một điểm tuỳ ý M(x; y)e d. Khi đó ta có M’ = Đ 0 (M) = (x’;y’), nên thay x = -x’,y = -y’ 
vào phương trình của d. Ta có ảnh của d qua phép đối xứng tâm o là íf: X - 2y - 3 = 0. 

Cách 2, Lấy điểm B(- 3;0 )e d . Khi đó B ’ = Đo(7?) = (3;0) thuộc d' 

d’ là ảnh của d qua phép đối xứng tâm o nên d’ song song hoặc trùng với d. Do đó d’: X - 2y + c = 0 
B'e d' suy rac = - 3. Vậy d’: X -2y - 3 = 0. 

Cách 3. Lấy hai điểm phân biệt M, N thuộc d và xác định ảnh của nó qua phép đối xứng tâm o, khi đó 

đường thẳng d’ qua hai điểm M' và N\ _ 

Bài 4.4. Trong mặt phang với hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, cho hai điểm 7(1; 2), M(- 2; 3), đường thẳng d 
có phương trình 3x - y + 9 = 0 và đường tròn (C): X + y 2 + 2x - 6y + 6 = 0. Hãy xác định toạ độ điểm M ', 
phương trình đường thẳng d’ và đường tròn (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d, (C) qua: 

a) Phép đối xứng qua gốc toạ độ 

b) Phép đối xứng qua tâm I 

HD&Giái 

a) Gọi M\d\ (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng qua o. Dùng biểu thức toạ độ 
của phép đối xứng qua gốc toạ độ o ta có: 

M\ 2; -3), phương trình của d ’: 3x - y - 9 = 0, phương trình đường tròn (C’): X 2 + y 2 -2x + 6>' + 6 = 0 

b) Gọi M\d\ (C’) theo thứ tự là ảnh của M, d và (C) qua phép đối xứng tâm I. Dùng biểu thức toạ độ 
của phép đối xứng qua tâm I ta có: M' (4; 1) 

Vì d’ song song vói d nên d’: 3x - y + c - 0, lấy điểm N( 0; 9) thuộc d. Khi đó ảnh của N qua phép đối 
xứng tâm I là AT(2; -5) thuộc d '. Từ đó suy ra c = -11 
Vậy d’: 3x-y- 11 = 0. 

Đường tròn (C) có tâm /(-1; 3) và bán kính R = 2. Ảnh J qua phép đối xứng tâm I là T (3; 1). Vậy 

phương trình (C’): (x - 3) 2 + (y - l) 2 = 4 _ 

Bài 4.5. Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng d có phương trình X - 2y + 2 = 0 và d’ có phương trình X 
- 2y - 8 = 0. Tìm phép đối xứng tâm biến d thành d’ và biến trục Ox thành chính nó. 

HD&Gỉăi 

Giao điểm của d và d’ với Ox là A(-2; 0) và A’(8; 0). Gọi I(a; b) là tâm của phép đối xứng 

_ , ^ N .,. , ịx' = 2a-x \8 = 2a + 2 ịa = 3 

Ta có Đi \A(x,y)^A (x ,y ) khi đó : ị _ "*=><; 

\y' = 2b-y Ịo = 2è + 0 \b = 0 

Vậy phép đối xứng qua tâm 1(3; 0) là phép cần tìm. _ 

Bài 4.6. Cho đường tròn (0,R) và hai điểm A, B cố định. Với mỗi điểm M, ta xác định điểm M’ sao cho 
MM' = MA + MB. Tìm quỹ tích điểm M’ khi M chạy trên (0,R). 

_ HD&Giăi 

Gọi I là trung điểm của AB thì I cố định và MA + MB = 2 MI. 


Hình học 11 


11 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 






















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

Bởi vậy, MM ' = MA + MB <=> MM' = 2MI nghĩa là I là trung điểm của MM’ hay Đi(M) = M’ 

Vậy khi M chạy trên đường tròn (0,R) thì quỹ tích M’ là ảnh của đường tròn đó qua Đi 
Neu ta gọi O’ điểm đối cứng của o qua điểm I thì quỹ tích của M’ là đường tròn (0’,R). 


M 



Bài 4.7. Cho hai điểm B, c cố định trên đường tròn (O, R) và một điểm A thay đổi trên đường tròn đó. 
Hãy dùng phép đối xứng tâm để chứng minh rằng trực tâm H của tam giác ABC nằm trên một đường tròn 
cố định. 

HD&Giăi 

Ta vẽ đường kính AM của đường tròn. Khi đó 
BH // MC ( vì cùng vuông góc với AC), và CH 
// BM (vì cùng vuông góc với AB) hay BHCM 
là hình bình hành 

Neu gọi I là trung điểm của BC thì I cũng là 
trung điểm của MH. 

Vậy phép đối xứng qua điểm I biến M thành H 
Khi A chạy trên (O, R) thì M chạy trên đường 
tròn (O; R). Do đó, H nằm trên đường tròn là 
ảnh của đường tròn (O, R) qua phép đối xứng 
tâm I. 



C. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 4.8. Trong các hình tam giác đều, hình bình hành, ngũ giác đều, lục gíc đều, hình nào có tâm đối 
xứng ? 

Bài 4.9. Tìm một hình có vô số tâm đối xứng 

Bài 4,10 . Cho tứ giác ABCD. Dựng ảnh của tam giác ABC qua phép đối xứng tâm D. 

Bài 4.11 . Chứng minh rằng trong phép đối xứng tâm I nếu điểm M biến thành chính nó thì M phải trùng 
với I. 

Bài 4.12 . Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho điểm 1(2; -3) và đường thẳng d có phương trình 3x + 2y - 1 = 
0. Tìm toạ độ điểm I’ và phương trình của đường thẳng d’ lần lượt là ảnh của I và đường thẳng d qua 
phép đối xứng tâm o. 

Bài 4.13 . Cho đường tròn (0;R), đường thẳng A và điểm I. Tìm điểm A trên (0;R) và điểm B trên À sao 
cho I là trung điểm của đoạn thẳng AB. 


Hình học 11 


12 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 


















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

§5. PHÉP QUAY 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. KIÉN THỨC CẦN NẮM 


1. Đỉnh nghĩa 

Trong mặt cho một điểm o cố định và góc lượng giác (p không đổi. Phép biến hình biến điểm o 
thành chính nó, biến điểm M khác o thành điểm M’ sao cho OM = OM’ và góc lượng 
{OM,OM ') = (p được gọi là phép quay tâm o góc quay (p. 

- Điểm o gọi là tâm quay, ẹ gọi là góc quay. 

- Kí hiệu: Q (ơọ) hoặc Ql 

Chiều dương của phép quay Qị 0 , theo chiều dương của đường tròn lượng giác. Ngược lại là 
chiều âm và còn kí hiệu 0ị o s 
Nhân xét: 

■ Phép quay tâm o, góc quay ọ = Jĩ+k2ĩĩ,ke z chính là phép đối xứng tâm o 

■ Phép quay tâm o, góc quay ạ> = k2ĩi, k G z, chính là phép đồng nhất. 

2. Tính chất 
Phép quay 

Bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì; 

Biến một đường thẳng thành đường thẳng; 

Biến một đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng đoạn thẳng đã cho; 

Biến một tam giác thành tam giác bằng tam giác đã cho; 

Biến một đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính; 

Chú ý: Giả sử phép quay tâm I góc quay (Ọ biến đường thẳng d thành d’. Khi đó: 

■ Nếu 0 < (Ọ < y thì góc giữa d và d’ bằng (p 

■ Nếu 7 ^<ọ<7ĩ thì góc giữa d và d’ bằng n-(p 

3. Biểu thức toa đô của phép quay. 

Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxy, xét phép quay Qụ ^ 

Trường hợp 1: Khi tâm quay I trùng với gốc toạ độ O: 



Trường hợp 2: Khi tâm quay /(x 0 ,y 0 ) 


Ô (M : M(x,y)—>M'(x',y') khi đó : 


x'-x 0 =(x-x 0 )cos<p-(y-y 0 )sin<p 
y'-y 0 =(x-x 0 )sin<p+(y-y 0 )cos<p 


B. BÀI TẬP 


Bài 5.1 . Cho hình vuông ABCD tâm o. 

a) Tìm ảnh của điểm C qua phép quay tâm A góc 90°. 

b) Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm o góc 90°. 


HD&Giái 


a) Gọi E là điểm đối xứng với C qua tâm D. 


góc 90° là đường thẳng CD. 


Khi đó Q,MC) = E 

^(a,90°) V 1 

b) Q, JB) = C,Q, ,(C) = D. Vậy ảnh 

! ^(0,90° ) v ’ ’ *qo,90° Ị ^ 


của đường thẳng BC qua phép quay tâm o 


Hình học 11 


13 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 











Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 5.2. Cho phép quay Q tâm o với góc quay (p và cho đường thẳng d. Hãy nêu cách dựng ảnh d’ của d 
qua phép quay Q. 


HD&Giăi 

Ảnh của đường thẳng d qua phép quay Q, ơ s có thể dựng như sau: 

Cách L Lấy hai điểm A, B phân biệt trên d, rối dựng ảnh A’, B’ của chúng. Đường thẳng d’ là đường 
thẳng đi qua A’ và B’. 

Cách 2 . Trong trường hợp d không đi qua o. gọi H là hình chiếu vuông góc của o trên d, dựng H’ là ảnh 
của H. Đường thẳng vuông góc với OH’ tại H’ chính là ảnh d’ của d. 

Từ cách dựng trên, ta suy ra: Phép quay vói góc quay ±1 biến đường thẳng d thành đường thẳng d’ 
vuông góc với d. _ 


Bài 5.3. Cho hình vuông ABCD tâm o. Gọi M, N lân lượt là trung diêm của AB, OA. Tìm ảnh của tam 
giác AMN qua phép quay tâm o, góc quay 90°. 


HD&Giăi 

Xét phép quay 

ơ „ :A->D,M->M' =>ơ :N^N'.N 

^(0, 90°) ’ ^(0,90°) 

là trung điểm của OA thì N’ là trung điểm của 
OD. Suy ra: Q (0 9q0) : A AMN —> A DM'N' và 
ÁAMN = ÁDM' N' 



Bài 5.4. Cho hai tam giác vuông cân OAB và OA’B’ có chung đỉnh o sao cho o nằm trên đoạn thẳng 
AB’ và nằm ngoài đường thẳng A’B. Gọi G và G’ lần lượt là trọng tâm của tam giác OAA’ và OBB’. 
Chứng mi nh GOG’ là tâm giác vuông cân. 

HD&Giái 


Gọi Q là phép quay tâm o, góc quay y (bằng 

góc lượng giác (OA,OB)). 

Khi đó Q f TA) = B,Q ( JA') = B'. Do đó 


Q( AOAA') = OBB\ 

>fj 

Bởi vậy, Q ( , (G) = G '. Suy ra OG = OG’ và 

K) 


GƠG' = Ị 
2 


B 



Vậy GOG’ là tam giác vuông cân tại đỉnh o. _ 

Bài 5.5. Cho ba điểm thẳng hàng A, B, c, điểm B nằm giữa hai điểm A và c. Dựng về một phía của 
đường thẳng AC các tam giác đều ABE và BCF. 

a) Chứng minh rằng AF = EC và góc giữa hai đường thẳng AF và EC bằng 60° 

b) Gọi M và N lần lượt là trung điểm của AF và EC. Chứng minh tam giác BMN đều. 

HD&Giăi 


Hình học 11 


14 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 



























GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


a) Xét phép quay <2 (iJ 60 o } , khi đó : 

ơ . : £ —> A,c —> F 

=> Q ,„ :EC^AF. Suy ra EC = AF và 

^(0,60°) J 

(EC,AF) = 60°. 

b) Ta có Q (b 6q0) : N —> M, N là trung điểm 
của EC và M là trung điểm của AF. 

Nên BN = BM và NBM = 60°. Do đó BMN là 

tam giác đều. _ 

Bài 5.6. Cho lục giác đều ABCDEF, o là tâm đối xứng của nó, I là trung điểm của AB. 

a) Tìm ảnh của tam giác AIF qua phép quay tâm o góc 120° 

b) Tìm ảnh của tam giác AOF qua phép quay tâm E góc 60° _ 

HD&Giăi 



a) 

^(o,120°) ’ ’ ^(o, 120°) 

với J là trung điểm của CD. 

Vậy Q, .. : A AIF -> A CJB 

^( 0 , 120 °) 

b) Phép quay tâm E góc 60° biến A, o, F lần lượt 

thành c, D, o. Vậy ạ ,, : A AOF ACDƠ 

(£.60 ) 



Bài 5.7. Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài của tam giác các hình vuông BCU, ACMN, ABEF và 
gọi o, p, Q lần lượt là tâm đối xứng của chúng. 

a) Gọi D là trung điểm của AB. Chứng minh rằng DOP là tam giác vuông cân đỉnh D 

b) Chứng minh AO vuông góc với PQ và AO = PQ. 

HD&Giăi 

a) Xét phép quay <2^ : M —> A, B —> I. Do đó MB bằng và vuông góc với AI 

Trong tam giác ABM, có DP song song và bằng nửa BM và trong tam giác BAI có DO song song và 
bằng nửa AI. Từ đó suy ra DP bằng và vuông góc với DO. Hay tam giác DOP vuông cân tại D. 

b) Xét phép quay Q, 9q0 ) : o —> p, A —> Q . Do đó OA bằng và vuông góc vói PQ. 


IV 



Bài 5.8. Cho tam giác ABC. Dựng về phía ngoài tam của tam giác đó các tam giác BAE và CAF vuông 
cân tại A. Gọi I, M và J theo thứ tự là trung điểm của EB, BC và CF. Chứng minh rằng tam giác HM là 
tam giác vuông cân. 

HD&Giăi 

Xét phép quay tam A góc quay 90°. 


Hình học 11 


15 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 
























Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

GV. Lư Sĩ Pháp 

Ổ( A 90 „) : £ —> zĩ,c —> F .Từ đó suy EC = BF và 

EC±BF ĩ 

Vì IM là trung bình của tam giác BEC nên IM // 

F 

ECvà IM = — EC 


2 1 
Tương tự, ta có MJ // BF và MJ = ^BF . Từ đó 
suy ra IM - MJ và IM -L MJ 

Vậy tam giác IMJ là tam giác vuông cân tại M. B 


M c 

Bài 5.9. Cho nửa đường tròn tâm 0 đường kính BC. Điểm A chav trên nửa đường tròn đó. Dưng về phía 
ngoài của tam giác ABC hình vuông ABEF. Chứng minh rằng E chạy trên một nửa đường tròn cố định. 

HD&Giải 

Xét phép quay tâm B góc quay 90°. Khi đó 

Q, „ , (A) = E . Khi A chay trên nửa đường tròn / 

(B,90 ) • / 

(0), E chạy trên nửa đường tròn (0’) là ảnh của 1 

nửa đường tròn (0) qua phép quay tâm B, góc 
quay 90°. 

B 0 c 

Bài 5.10. Cho tam giác ABC. Dưng về phía ngoài của tam giác đó các hình vuông ABEF và ACIK. Goi 

M là trung điểm của BC. Chứng minh rằng AM vuông góc với FK và AM = FK . 

HD&Giải 

Gọi D là ảnh của B qua phép đối xứng tâm A. Khi 
đó AD = AB = AF và AD 1 AF 

Xét Ổ( A90 „): D F,c K . Do đó DC = FK và 

D 

DC±FK 

Vì AM là đường trung hình của tam giác BCD nên 

F / < cr / / \ \ 

/ \ \ 

AM // CD và AM = —CD , 

2 E Z 


Vậy AM vuông góc với FK và AM = \fK 

B M c 

Bài 5.11. 


Trong măt phẳng với hê truc toa đô vuông góc Oxy, cho phép quay tâm 0 góc quay —. 

4 

Tìm ảnh qua phép quay Q( . của: 

P-T 


a) Điểm A(2, 2) b) Đường tròn (C): (x - l ) 2 + y 2 = 4 


HD&Giái 

Biểu thức toạ độ của phép quay Qf , : M(x,ỵ ) —> M\x',y') là: 

H) 


Ì , Tĩ . 71 í . >/2 ( \ 

X =xcos-^—ysin— \x =-— x-y 

4 4 1 2 v ’ 

. . TC ,_;r Jĩ , \ 

y =xsin^ + ycos^ Ịy' = ^(* + y) 


Hình học 11 


16 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 


















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


,, w J*' = f- (2 - 2 ) k=0 W „,.M 

H) Ịy=|(2 + 2) ^' = 2VĨ 1 ' 


b) Đường tròn (C) có tâm 1(1, 0) và bán kính R = 2. 

Q ( , : 7(1,0) -> 7'(*',y m ^ : (C) -> (C') 

KJ _ _ HJ 


với (C’) là đường tròn tâm 7'| 2 , ~2 I c ° kà n kính R = Vậy (C’): I x--^- I +1 y — — I =4 


4Ĩ\.(. 4~2 


Bài 5.12 . 

Trong mặt phẳng với hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, cho phép quay Qf v 

_; ' K) 

a) Viết biểu thức toạ độ của phép quay đó. 

b) Viết phương trình của đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C): X 2 + y 2 - 6x + 6y + 14 = 0 qua phép 
quay ã ,. 

^ KJ 

c) Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d:x + y- 2 = 0 qua phép quay Q , 


HD&Giăi 

a) Biểu thức toạ độ của phép quay Q, , : M(x,y)—>M'(x\y') là: 

HJ 


Ì , K . 71 , 4Ĩ t \ 

X = xcos —-y sin— \x =—— x-y 

4 4 2 v ’ 

. . K K / N 

y’ = xsin^ + ycos^ [y' = ^-(x + y) 

b) đường tròn (C) có tâm 1(3,-3) và bán kính R = 2, nên Q, s : 7(3,-3) —> I'(x',y ') 

Do đó /'( 3 V 2 , 0 ). Vậy: Q ( N : (C) —»(C'), với (C’) có tâm I’ và bán kính R’ = 2 là: 

'V / KJ 

Vậy(C’): ịx-3S) +y 2 =4 

c) Lấy điểm M(l;l)e d và OM _L d . Gọi M’ là ảnh của M quay phép quay Qị N thì M'[ữ\4ĩ j 


Từ đó suy ra d’ phải qua M’ và vuông góc với OM’. 

Vậy phương trình của d’: y = V2 

c. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 5.13. Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho điểm A(2; 0) và đường thẳng d có phương trình X + y - 2 = 0. 
Tìm ảnh của A và d qua phép quay tâm o góc 90°. 

Bài 5.14. Cho hai tam giác đều OAB và OA’B’ có chung đỉnh o. Gọi c và D lần lượt là trung điểm của 
các đoạn thẳng AA’ và BB’. Chứng minh rằng OCD là tam giác đều. 

Bài 5.15. Trong mặt phang Oxy, cho điểm A(2;2) và các đường thẳng di: X + y - 2 = 0, d 2 : X + y - 8 = 0. 
Tìm toạ độ các điểm B và c lần lượt thuộc di và d -2 sao cho tam giác ABC vuông cân tại A. 


Hình học 11 


17 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 











Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

§6. KHÁI NIỆM VỀ PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Đỉnh nghĩa 

Phép dời hình là phép biến hình bảo toàn khoảng cách giữa hai điểm bất kì. 

Nhận xét: 

■ Các phép đồng nhất, tịnh tiến, đối xứng trục, đối xứng tâm và phép quay đều là những phép 
dời hình 

■ Phép biến hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp hai phép dời hình cũng là một phép dời 
hình. 

2. Tính chất Phép dời hình: 

Biến ba điểm thằng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm đó; 

Biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng bằng 
nó; 

Biến tam giác thành tam giác bằng nó, biến góc thành góc bằng nó; 

Biến đường tròn thành đường tròn có cùng bán kính. 

3. Hai hình bằng nhau 

Hai hình được gọi là bằng nhau nếu có một phép dời hình biến hình này thành hình kia. 

B. BÀI TẬP 


Bài 6.1. Trong mặt phang Oxy, cho các điểm A(-3;2), B(-4;5) và C(-l;3). 

a) Chứng minh rằng các điểm A’(2;3), B’(5;4) và C’(3;l) theo thứ tự là ảnh của A, B và c qua phép quay 
tâm o goc -90°. 

b) Gọi tam giác A 1 B 1 C 1 là ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên 
tiếp phép quay tâm o góc -90° và phép đối xứng qua trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác AịBịCi. 

“ ~ HD&Gỉai 

a) Ta có OA = (-3;2 ),OA'= (2;3) và OA.OA' = 6. Từ đó suy ra góc lượng giác (OA; OA’) = - 90° . 

Mặt khác ta có OA = OA ' = VẼ3 . Do đó phép quay tâm o góc 90° biến A thành A’. Các trường 
họp khác tương tự. 

b) Gọi A 1 B 1 C 1 là ảnh của tam giác A’B’C’ qua phép đối xứng trục Ox. Khi đó Ai(2; -3), Bi(5; -4), 

Ci(3; -1)1 _ 


Bài 6.2. Cho hình chữ nhật ABCD. Gọi E, F, H, K, o, I, J lân lượt là trung diêm các cạnh AB, BC, CD, 
DA, KF, HC, KO. Chứng minh rằng hình thang AEJK và FOIC bằng nhau. 


Gọi G là trung điểm OF. Phép đối xứng qua 
đường thẳng EH biến hình thang AEJK thành hình 
thang BEGF. 

Phép tịnh tiến theo vectơ EO biến hình thang 
FOIC thành hình thang FOIC. Nên hai hình thang 


AEJK và FOIC bằng nhau. 


Bài 6.3. Chứng minh rằng: Nếu một phép dời hình biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì nó cũng 
biến trọng tâm của tam giác ABC tương ứng thành trọng tâm của tam giác A’B’C’. _ 

HD&Giăi 

Gọi M, N lần lượt là trung điểm các đoạn thẳng AB, BC và G, G’ lần lượt là trọng tâm của hai tam giác 
ABC và A’B’C’. 

Gọi phép dời hình đó là F. Ta có F(AB) = A’B’, F(BC) = B’C\ Khi đó F(M) = M'e A'B',F(N)e B'C' 
Vậy F biến trung tuyến AM, CN của tam giác ABC tương ứng thành các trung tuyến A’M’, C’N’ của tam 


Hình học 11 


18 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 




















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

giácA’B’C\ 

Từ đó suy ra F biến trọng tâm G của tam giác ABC thành trọng tâm G’ của tam giác A’B’C’ là giao điểm 
của A’M’ vàC’N’. _ 

I Bài 6.4. Chứng tỏ rằng hai hình chữ nhât cùng kích thước ( cùng chiều dài và chiều rông) thì bằng nhau. I 

HD&Giái 

Giả sử hai hình chữ nhật ABCD và A’B’C’D’ có AB = CD = A’B’ = C’D\ AD = BC = A’D’ = B’C\ 

Khi đó ABC và A’B’C’ là hai tam giác vuông bằng nhau, do đó có phép dời hình F : ÀABC —> A A'B'C' 
và F biến trung điểm o của AC thành trung điểm O’ của A’C’. Nhưng vì o và O’ lần lượt là trung điểm 
của BD và B’D’ nên F cũng biến D thành D’. 

Yậy F biến ABCD thành A’B’C’D’, nên theo định nghĩa, hai hình chữ nhật đổ bằng nhau. 


Bài 6.5. Cho hai hình hình hành. Hãy vẽ một đường thẳng chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình 
bằng nhau. _ 

Một đường thẳng đi qua tâm o của hình hình hành Suy ra: Đường thẳng 00’ chia mỗi hình hình 


hành ABCD và A’B’C’D’ thành hai hình băng 
nhau. 



thì chia hình bình hành đó thành hai phân băng 
nhau, vì phép đối xứng qua tâm o sẽ biến phần 
này thành phần kia. 

Ta xét hai hình bình hành ABCD và A’B’C’D’ lần 
lượt có tâm o, O’. 

Ta có o, O’ lần lượt là tâm đối xứng của hình 
bình hành ABCD và A’B’C’D’ nên đường thẳng 
bất kì qua tâm thì chia hình bình hành đó thành hai 
hình bằng nhau. 

C. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 6.6. Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ Oxy, cho v(2;0) và điểm M (1; 1). 

a) Tìm toạ độ điểm M’ là ảnh của điểm M qua phép dòi hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp 
phép đối xứng trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ V. 

b) Tìm toạ độ điểm M” là ảnh của điểm M qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp 
phép tịnh tiến theo vectơ V và phép đối xứng trục Oy. 

Bài 6.7 . Trong mặt phẳng Oxy, cho vectơ v(3; 1) và đường thẳng d có phương trình 2x - y = 0. Tìm ảnh 
của d qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc 90° và phép tịnh tiến 
theo vectơ V. 


Hình học 11 


19 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

§7. PHÉP VỊ Tự 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. KIẾN THỨC CẦN NẮM 

1. Đỉnh nghĩa 

Cho một điểm o cố định và một số k không đổi, k * 0. Phép biến hình biến mỗi điểm M thành 
điểm M' sao cho OM ' = kOM đựơc gọi là phép vị tự tâm o tỉ số k. 

Kí hiệu: V (ơk) . Như vậy V (0 ' k) OM' = kỏM 

Nhân xét 

- Phép vị tự biến tâm vị tự thành chính nó. 

- Khi k > 0, M và M’ nằm cùng phía đối với o. 

- Khi k < 0, M và M' nằm khác phía đối với o. 

- Khi k = - 1, M và M’ đối xứng với nhau qua tâm o nên V = Đ 0 

- Khi k= 1, thì M = M' nên phép vị tự là phép đồng nhất 

- V r ( 0 ii) (M) = M'oV 0 (M') = M 

2. Các tính chất của phép vỉ tư 

a. Đỉnh lí 1 ■ Nếu phép vị tự tỉ số k biến hai điểm M và N lần lượt thành hai điểm M’ và N’ thì: 
M'N' = kMN và MN = \k\MN 

b. Phép vi tư tỉ số k: 

Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy; 

Biến một đường thẳng thành một đường thẳng song song hoặc trùng với đường thẳng 
đã cho, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn thẳng mà độ dài nhân lên với ịkị ; 

- Biến tam giác thành tam giác đồng dạng với tam giác đã cho và tỉ số đồng dạng là ịkị , biến góc 
thành góc bằng nó; 

- Biến một đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính ịkị .R. 

3. Biểu thức toa đô. 

Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ Oxy, cho phép vị tự V (Ị k) với I (JC 0 , y 0 ) 


Ta có: V ựk) 


:M(x,y)^M'(x',y')^IM' = kIM & 


ịx' = kx + (l-k)x 0 
\y' = ky+(l-k)y 0 


Khi 1 = 0 thì 


ịx' = kx 
Ịy' = ky 


_ B. BÀI TẬP _ 

Bài 7.1. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 2x + y - 4 = 0. 

a) Hãy viết phương trình đường thẳng di là ảnh của d qua phép vị tự tâm o tỉ số k = 3. 

b) Hãy viết phương trình đường thẳng d 2 là ảnh của d qua phép vị tự tâm I(-l;2) tỉ số k = —2 


HD&Giăi 

a) Lấy hai điểm A(0; 4) và B(2; 0) thuộc d. Gọi A’, B’ theo thứ tự là ảnh của A và B qua phép vị tự 
tâm o tỉ số k = 3. Khi đó A’( 0 ; 12) và B’( 6 ; 0). di chính là đường thẳng qua hai điểm A’ và B’ 
nên có phương trình 2 x + y - 12 = 0 . 


b) Vì d 2 // d: 2x + y - 4 = 0 nên d 2 : 2x + y + c = 0. Lấy điểm A(4; 0) thuộc d và gọi A'= Vụ _ 2 |(A). 


Khi đó ta có A'(-3;-2)e d 2 nên suy ra c = 8. Vậy d 2 : 2x + y + 8 = 0. 

Bài 7.2 . Trong mặt phang Oxy, cho phép vị tự tâm 1(1; 3), tỉ số k = — 2 . Tìm ảnh của các đường sau qua 
phép vị tự V k) 

a) Đường thẳng d: 2x + y - 1 = 0 

b) Đường tròn (Ọ: (x - 2) 2 + (y + l) 2 = 3 _ 


Hình học 11 


20 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

I c) Parabol (P): y = X 2 - 3x + 2 

HD&Giăi 

Ì -x'+3 
^ 2 

_ (*) 

-y'+9 

y ~ 2 

a) v ựk) : M(x,y)e d -> M'(x',y')e d '. Thay (*) vào phương trình của d, ta có:2x’ + y’ - 13 = 0 
Vậy phương trình của đường thẳng d’ là ảnh của d qua V là: 2x + y - 13 = 0. 

Cách khác : Lấy điểm M(P,l)ed, V ựk) :Af(0,l)e d -»M'(3,7)e d' 

Vì phép vị tự biến đường thẳng d thành d’ song song hoặc trùng với d nên d’:2x + y + c = 0và M'e d 
nên ta cóc-13. Vậyd’: 2x + y-13 = 0. 

b) V Ợk) : M(x,y)e (C) M’(x',y')e (C'). 

Thay (*) vào phương trình đường tròn (C) ta có: (x’ + l ) 2 + (y’ - 11 ) 2 = 12 
Vậy phương trình đường tròn (C’): (x + l ) 2 + (y - 11 ) 2 = 12 

Cách khác : Tâm và bán kính của (C): J(2, -1), R = s 
v ụk) : J(x,y)e(C)->J'(x\y')e(C')=>J'(-lM),R' = 2S 
Vậy phương trình đường tròn (C’): (x + l ) 2 + (y - 11 ) 2 = 12 

c) v ựk) :M(x,y)s ( p ) ->• M'(x',y')e (P'). Thay (*) vào phương trình (P), ta có : y' = -^-0') + 2 


1 , 19 

Vậy phương trình (P’): y = ~ 2 X + 2 


Bài 7.3. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình (x - 3 ) 2 + (y + 1) 2 = 9. Hãy viết 
phương trình của đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm 1(1; 2) tỉ số k = - 2. 


HD&Giăi 

Đường tròn (C) có tâm J(3; -1) và bán kính R = 3. Gọi J' = Vụ _ 2 \ự) nên J’(-3; 8 ). 

Do vậy đường tròn (C’) có tâm là J’ và bán kính R ' = |-2| .3 = 6 . 

Vậy (C’): (x + 3) +(y- 8 ) =36 

Bài 7.4. Trong mặt phẳng Oxy, cho hai đường tròn (C): X 2 + y 2 - lOx - 8 y + 14 = 0 và (C’): X 2 + y 2 + 2y 
-11=0. Xác định phép vị tự biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’). 


HD&Giăi 

Phương trình đường tròn (C) có tâm và bán kính: Ii(5, 4), R l = 3^3 và đường tròn (C’): 12 ( 0 , -1), 
R 2 =2^3. 

Xét v„ ,,: M(x,y) g(C)^M\x ',y ')e (C') có biểu thức toạ độ là J x [ = kx + (1 _ k)x ° 
(,) [y' = ky + (l-k)y 0 

Trong đó I(xo, yo) là tâm vị tự. Ta có R 2 = |k| R l => k = ± J 

L 21 

_ X =—x +—x 0 

• Khi k = I thì ta có: ị 3 3 và V ụJÙ :/ 1 (5;4)e (C)^/ 2 (0,l)e (C) 

[ y,= 3 y+ 3 y » 

2 ,.r 

Nên ta có: x 0 = -10,y 0 =-11. Vậy phép vị tự có I(-10, -11) và k = J biên (C) thành (C’). 


Hình học 11 


21 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 
















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


• Khi k = ~ thìtacó: ị 3 3 0 và V ựk) V ựk) :Ip-,4)e (C)->/ 2 (0,l)e (C') 

, ... 2 , .! .._ 

Nên ta có: JC 0 = 2 ,y 0 = 1. Yậy phép vị tự V ựk) có 1(2, 1) và k = biên (C) thành (C’). 

Bài 7.5. Trong mặt phẳng hệ trục toạ độ Oxy, cho hai đường tròn (C): (x - l) 2 + (y - 3) 2 = 1 và 
(C’):(x-3) 2 + (y-4) 2 = 4. 

Xác định phép vị tự biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’). 

HD&Giăi 

Phép vị tự biến đường tròn (C) thành đường tròn (C’) là: 

• Tâm vị tự I(-2, 3) và tỉ số vị tự k = 2 

• Tâm vị tự 1(2, 3) và tỉ số vị tự k = - 2 _ 

Bài 7.6. 

Cho tam giác ABC. Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, AC và AB. Chứng minh rằng có 
một phép vị tự biến tam giác ABC thành tam giác MNP. 

HD&Giăi 

Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, khi đó: GM = GA,GN = GB,GP = -^GC. Suy ra, phép vị tự 
tâm G, tỉ số k = -^ biến tam giác ABC thành tam giác MNP. 



Bài 7.7. Cho tam giác ABC có ba góc nhọn và H là trực tâm. Tìm ảnh của tam giác ABC qua phép vị tự 

^ TT ^ r 1 

tâm H, tỉ sô k = —. 

2 


HD&Giăi 

Ảnh của tam giác A, B, c qua phép vị tự V f , là 

H) 

A’, B’ và C’ lần lượt là trung điểm các cạnh HA, 

HB, HC. Vậy Vị n : (AABC) -> ÁA'B'C' 

ị H ’n\ 



Bài 7.8. Tam giác ABC có hai đỉnh B,c cố định còn A chạy trên đường tròn (0,R) cố định không có điểm 
chung với đường thẳng BC. Tìm quỹ tích trọng tâm G của tam giác ABC. 

HD&Giăi 

Gọi I là trung điểm BC thì I cố định. Điểm G là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi IG = ^IA . 

Như vậy, phép vị tự tâm I tỉ số ^ biến điểm A thành điểm G 

Từ đó, suy ra khi A chạy trên đường tròn (0,R) thì quỹ tích G là ảnh của đường 


Hình học 11 


22 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 7.9. Cho tam giác ABC với trọng tâm G, trực tâm H và tâm đường tròn ngoại tiếp o. Chứng minh 
rằng GH = -2GO ( như vậy khi ba điểm G, H, o không trùng nhau thì chúng cùng nằm trên một đường 
thằng, được gọi là đường thẳng ơ-le). _ 


HD&Giăi 

Gọi A’, B’ và C’ lần lượt là trung điểm của các 
cạnh BC, CA, AB của tam giác ABC. 

Ta có OA' -LBC màBC//B’C’ nên OA' -LB'C'. 

Tương tự, ta cũng có OB' _L A' c '. Vậy o là trực 
tâm của tam giác A’B’C\ 

Vì G là trọng tâm của tam giác ABC nên 
GẢ = -2GÃ',GB = -2GB' và GC = -2GC' . Bởi 
vậy phép vị tự V (G _ 2) \ầA'B'C'^> AABC 
Điểm o là trực tâm của tam giác A’B’C’ nên 
Vị G 2 ) : o — > H => GH = -2GO . Điểu này chứng 



tỏ ba điểm G, H, o thẳng hàng. _ 

Bài 7.10. 

Cho tam giác ABC và điểm M thuộc cạnh AB. Qua M vẽ các đường thẳng song song với trung tuyến 
AAi và BBi cắt BC, CA tại p và Q. Tìm quỹ tích các điểm s sao cho tứ giác MPSQ là hình bình hành. 


Gọi E, F lần lượt là giao điểm của MQ, MP với 
AAi và BBi, G là trọng tâm tam giác ABC. Khi 
đó: 

ÃĨE _ÃĨQ _ÃĨE _BG _ _2—; 

4==- = 4=^ => 444=- = =r = => ME = = -MQ 
BG BB 1 MQ BB 1 3 3 

— 2 — 

Tương tự: MF = ^MP 

Ta c ó:ÃĨG = ÃĨẼ + ẼG = ịÃĨQ + ịÃĨP = ịÃĨS. 

3 3 3 

Suy ra: GS = -ịÕM 

Do đó: s là ảnh của M qua phép vị tự tâm G, tỉ số 


HD&Giăi 

Khi M thuộc cạnh AB thì s thuôc đoạn AiBi là 
nảh của AB qua V, , 

KJ 

Vậy quỹ tích s là đoạn thẳng AiBi. 


A 



k 


ĩ_ 

2 


Hình học 11 


23 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

c. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 7.11. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d: X + 2y + 4 = 0. 

a) Hãy viết phương trình đường thẳng di là ảnh của d qua phép vị tự tâm o tỉ số k = - 3 

b) Hãy viết phương trình đường thẳng Ớ 2 là ảnh của d qua phép vị tự tâm 1(1 ;2) tỉ số /c = -^ 

Bài 7.12 . Trong măt phăng Oxv, chơ đường tròn (C) có phương trình (x-2) +(y + 3) =16.Hãyviết 
phương trình của đường tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép vị tự tâm 1(1; 2) tỉ số k = - 2. 


Hình học 11 


24 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 







Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

§8. PHÉP ĐỒNG DẠNG 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. KIÉN THỨC CẦN NẮM 

1. Đỉnh nghĩa 

Phép biến hình F gọi là phép đồng dạng tỉ số k (k > 0) nếu với hai điểm bất kì M, N và ảnh M’, N’ 
tương ứng của chúng, ta luôn có M’N’ = k.MN 
Nhân xét: 

Phép dời hình là phép đồng dnạg tỉ số 1. 

Phép vị tự tỉ số k là phép đồng dạng tỉ số ịkị 

- Nếu thực hiện liên tiếp hai phép đồng dạng thì được một phép đồng dạng. 

Mọi phép đồng dạng F tỉ số k đều là họp thành của một phép vị tự V tỉ số k và một phép dời hình 
D. 

2. Tính chất 

Phép đồng dạng tỉ số k: 

- Biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và bảo toàn thứ tự giữa các điểm ấy; 

- Biến một đường thẳng thành một đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành đoạn 
thẳng; 

- Biến tam giác thành tam giác đồng dạng vói tam giác đã cho và , biến góc thành góc bằng nó; 

- Biến một đường tròn có bán kính R thành đường tròn có bán kính k.R. 

Đăt biêt : Phép đồng dạng có một điểm kép o duy nhất là tích giao hoán của một phép vị tự và một phép 
quay có cùng tâm o. khi đó, kí hiệu: Z (okọ) = Q {(Kẹ yV [0M) = V {OM yQ [0 (p) , o được gọi là tâm đồng dạng. 

3. Hình đồng dang 

Hai hình gọi là đồng dạng với nhau nếu có phép đồng dạng biến hình này thành hình kia 

4. Biểu thức toa đô của phép đồng dang Zụ k , 

Trong mặt phang với hệ toạ độ vuông góc Oxy, cho phép đồng dạng Zụ k , và M(x; y) 


Gọi M'(x'\y') = Z, kẹ) (M) 

■ Khi tâm I trùng với gốc toạ độ o, toạ độ điểm M’ là 


Khi tâm I (x 0 ,y 0 ), toạ độ điểm M’ là 


x' = kỊxcos^-ysinộ?) 
y' = k(xsinộ?+ycos 
*'x 0 = k [(x - x 0 ) cos <p-(y - y 0 ) sin (p\ 
y'-y 0 = k[(x-jc 0 )sinỹ>+(y-y 0 )cos#>] 


B. BÀI TẬP 


Bài 8.1. Cho hình chữ nhật ABCD, AC và BD cắt nhau tại I. Gọi H, K, L, và J lần lượt là trung điểm cùa 

AD, BC, KC, và IC. Chứng minh rằng: 

a) Hai hình thang JLKI và IHAB đồng dạng với nhau. 

b) Hai hình thang JLKI và IHDC đồng dạng vói nhau. 

HD&Giăi 

a) Gọi M là trung điểm AB. Phép vị tự tâm 
c, tỉ số 2 biến hình thang JLKI thành 
hình thang IKBA. Phép đối xứng qua 
đường thẳng IM biến hình thang IKBA 
thành hình thang IHAB. Do đó phép 
đồng dạng có được bằng cách thực hiện 
liên tiếp hai phép biến hình trên biến 
hình thang JLKI thành hình thang IHAB. 

Từ đó suy hai hình thang JLKI và IHAB 


đồng dạng với nhau, 
b) Tương tự: Phép đối xứng tâm I biến 
hình thang IHDC thành hình thang 

IKBA. Phép vị tự tâm c tỉ số ^ biến 

hình thang IKBA thành hình thang 
JLKI. Do đó hai hình thang JLKI và 
IHDC đồng dạng với nhau. 


Hình học 11 


25 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A 

M 



c 


Bài 8.2. Cho tam giác ABC. Xác định ảnh của nó qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên 
tiếp phép vị tự tâm B tỉ số ^ và phép đối xứng qua đường trung trực của BC. 


Gọi A\ C’ tương ứng là trung điểm của AB và 

BC. Phép vị tự tâm B, tỉ số ^ biến tam giác ABC 

thành tam giác A’BC’. Phép đối xứng qua đường 
trung trực cạnh BC biến tam giác A’BC’ thành 
tam giác A”CC\ Vậy ảnh của tam giác ABC qua 
phép đồng đó là tam giác A”CC\ 



Bài 8.3. Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng d có phương trình X + y - 2 = 0. Viế phương trình 
đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(- 

1, -1) tỉ số k = ^ và phép quay tâm o góc -45°. 


Gọi di là ảnh của d qua phép vị tự tâm I(-l, -1) tỉ số k = ^. Vì di song song hoặc trủng với d nên phương 

trình của nó có dạng: X + y + c = 0 

Lấy điểm M(l, 1) thuộc d, VỊ ^ : M —> M' = o E d 1 

Vậy phương trình của di: X + y = 0. 

Ảnh của di qua phép quay tâm o góc -45° là đường thẳng Oy. 

Vậy phương trình của d’: X = 0 


Bài 8.4. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường thẳng d có phương trình: X = 2\[ĩ . Hãy viết phương trình 
đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o 

tỉ số k = ^ và phép quay tâm o góc quay 45°. 


HD&Giái 

Gọi di là ảnh của d qua phép vị tự tâm o tỉ số k = 2 thì phương trình của di: X = yỈ2 

Gọi d’ là ảnh của di qua phép quay tâm o góc quay 45°. Lấy aỤ 2,oj và bỊ-s/Ĩ,— v/ĩj thuộc di thì ảnh 


của nó qua phép quay nói trên là A’(l,l) và B’(2,0) thuộc d’. 

Vậy phương trình d’: X + y - 2 = 0. _ 

Bài 8.5. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x - l) 2 + (y - 2) 2 = 4. Hãy viết phương trình đường 
tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 
k = -2 và phép đối xứng trục Ox. 

HD&Giái 

Dễ thấy bán kính của (C’) là R’ = 4. Tâm r của (C’) là ảnh của tâm 1(1,2) của (C) qua phép đồng dạng 
nói trên. Vj 0 _ 2 ):/(1,2)->/,(-2,-4) vàĐ 0x : ^(-2,-4)->/'(-2,4) 

Vậy phương trình đường tròn (C’): (x + 2) 2 + (y - 4) 2 = 16 _ 

Bài 8.6. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxy, cho (p = 45° và k = 2. 


Hình học 11 


26 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

























GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

a) Viết biểu thức toạ độ của phép đồng dạng Z( 0 k , 

b) Viết phương trình đường tròn (C’) là ảnh của đường tròn (C): X 2 + y 2 - 2x - 3 = 0 qua phép đồng dạng 

Z (o,k,ọ) ■ 

HD&Giăi 

a) Phép đồng dạng Z (ok ^ = Zị o ^ : M(x;y)-> 

\x' = 2Íxcos45 °-ỵ sin 45°) \x' = yíĩịx-y) 

M’có toạ độ là « ) '<=>< 1 -) [(*) 

1 y' = 2(xsin45° + ycos45° ] ly' = V 2(x + y) 

x = ^ L ( x ' + y) . 

thay vào phương trình 

y=^[ x -y) 

đường tròn (C), ta có được: (x') 2 +(y') 2 -2'Ị2x'-242y'-\2 = 0 

Vậy phương trình đường tròn (C’): X 2 +y 2 - 2\Ỉ2x - 2\Ỉ2y -12 = 0 

Cách khác : Tâm và bán kính đường tròn (C) là 1(1; 0), R = 2 

Khi đó, ta có Z Ị O 2 45 0 Ị :/(l;0)e (C)-»/'(*';y')e (C')=>/'(>/2;^) vàR’ =2R = 4 

Vậy phương trình đường tròn (C’): Ịx-VĩỉỊ +Ịy-V2j =16 

Bài 8.7 . Trong mặt phang với hệ trục toạ độ vuông góc Oxy, cho điểm 1(1; 1) và đường tròn tâm I bán 
kính 2. Viết phương trình của đường tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng 
cách thực họên liên tiếp phép quay tâm o, góc 45° và phép vị tự tâm o, tỉ số \Ỉ2 . 

HD&Giái 

Phép đồng dạng Z {o k (p) = Z (oM ^ : 7(1; 1) -> / ’(x ';y') 

x'= V2(xcos45°-ysin45°) r< 
rcótoạđộlà^ o 0;2) 

Ịy' = V2(xsin45 0 + ycos45°) [y' = x + y 

Vậy phương trình của đường tròn tâm I bán kí nh 2 là phương trình đường tròn tâm I’(0; 2) bán kí nh 
2 V 2 . Phương trình đó là: X 2 + (y - 2) 2 = 8. 

Bài 8.8. Trong mặt phẳng với hệ toạ độ vuông góc Oxy, xét phép biến hình F biến mỗi điểm M(x; y) 
thành điểm M’(2x - 1; - 2y + 3). Chứng minh F là một phép đồng dạng. 

— HD&Giăi 

Lấy điểm N(xi; yi), thì điểm N’(2xi - 1; -2yi + 3) = F(N). Ta có 
M’N’ 2 = (2xi - 2x) 2 + (-2yi + 2y) 2 = 4[(xi - 2) 2 + (yi - y) 2 ] = 4MN 2 

Từ đó suy ra với hai điểm M, N tuỳ ý và M’, N’ lần lượt là ảnh của chúng qua F ta có M’N’ = 2MN. 

Vậy F là một phép đồng dạng với tỉ số đồng dạng là 2. _ 

Bài 8.9. Cho đường tròn (O), đường kính AB = 2 R. M là một điểm bất kì trên (O). Dựng hình vuông 
AMNP có các đỉnh theo chiều dương. Tìm quỳ tích các điểm N. 

HD&Giăi 

V, 

Suy ra: z, r- , =v, i-\°Qi . .„ 0 \ : M —> N 

J (A,j2A5°) (aM) ^(a,45°) 

Vậy M thuộc đường tròn (O), đường kính AB = 


Ta có AN = V 2 AM và góc (AM,AN) = 45° 
Phép quay Qị A 45Ũ j: M —> M' và phép vị tự 


b) z (o2 450) : M(x;y)e (C) ^ M\x'-,y ')e (C). Từ (*) ta có 


Hình học 11 


27 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 

















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

GV. Lư Sĩ Pháp 

2R nên N thuộc đường tròn (0’) là ảnh của (0) 
qua phép đồng dạng Zị Ai £ 45 oị có tâm 0’ là trung 

điểm của cung AB và bán kính R ' = V 2 R 

/ 

p \ \ \ 

M_0' \ 

aT\^ 

^ ỏ 

Bài 8.10. Chứng tỏ rằng nhép đồng dang F biến tam giác ABC thành tam giác A’B’C’ thì trong tâm, trưc 
tâm, tâm đường tròn ngoại tiếp của tam giác ABC lần lượt thành trọng tâm, trực tâm, tâm đường tròn 
ngoại tiếp tam giác A’B’C’. 


HD&Giái 

Gọi D là trung điểm của BC thì phép đồng dạng F biến điểm D thành điểm D’ của đoạn thẳng B’C’và 
vì thế trung tuyến AD của tam giác ABC biến thành trung tuyến A’D’ của tam giác A’B’C\ Đối với 
hai trung tuyến còn lại cũng thế. Vì trọng tâm tam giác là giao điểm của các đường trung tuyến nên 
trọng tâm G của tam giác ABC biến thành trọng tâm G’ của A’B’C’. 

Gọi Ah là đường cao của tam giác ABC (H e BC ). Khi đó phép đồng dạng F biến đường thẳng AH 
thành đường thẳng A’H’. Vì AH _L BC nên A 'H ' _L B 'C '. Nói cách khác A’H’ là đường cao của tam 
giác A’B’C’. Đối với hai đường cao còn lại ta cũng làm như thế. Vì trực tâm là giao điểm của các 
đường cao nên trực tâm của tam giác ABC thành trực tâm của tam giác A’B’C’. 

Gọi o là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC thì OA = OB = oc nên nếu điểm o biến thành O’ 
thì 0’A’ = 0’B’ = 0’C’ = kOA = kOB = kOC. Do đó O’ là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác 
A’B’C\ 


C. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 8.12. Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (x - l) 2 + (y - 2) 2 = 4. Hãy viết phương trình đường 
tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 
k = 2 và phép đối xứng trục Oy. 

Bài 8.13 . Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm 1(1; -3) bán kính 2. Viết phương trình ảnh của 
đường tròn tâm (I; 2) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiên liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 3 
và phép đối xứng qua trục Ox. 

Bài 8.14. Cho tam giác ABC vuông tại A, AH là đường cao kẻ từ A. Tìm một phép đồng dạng biến tam 
giác HBA thành tam giác ABC. 


Hình học 11 


28 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 












Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

ÔN TẬP CHƯƠNG I 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 1. Cho lục giác đều ABCDEF tâm o. Tìm ảnh của tam giác AOF 

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ AB 

b) Qua phép đối xứng qua đường thẳng BE 

c) Qua phép quay tâm o góc 120°. 

HD&Giăi 


a) Phép tịnh tiến theo vectơ AB biến tam 
giác AOF thành tam giác BCO 

b) Phép đối xứng qua đường thẳng BE biến 
tam giác AOF thành tam giác DOC 

c) Phép quay tâm o góc 120° biến tam giác 
AOF thành tam giác COB. 



E 


Bài 2. Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm A(-l;2) và đường thẳng d: 3x + y + 1 = 0. Tìm ảnh của A 
vàd 

a) Qua phép tịnh tiến theo vectơ v(2; 1) 

b) Qua phép đối xứng trục Oy 

c) Qua phép đối xứng qua gốc toạ độ 

d) Qua phép quay tâm o góc 90° _ 

HD&Giải 

Gọi A’, d’ lần lượt là ảnh của A và d qua các phép biến hình trên 

a) A’(l; 3) và d’: 3x + y - 6 = 0 

b) A’(l; 2) và d’: 3x - y - 1 = 0 

c) A’(l;-2) và d’: 3x + y-1 = 0 

d) A’(-2;-1) và d’: X - 3y - 1 = 0. _ 

Bài 3. Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho đường tròn tâm 1(3; -2) và bán kính R = 3 

a) Viết phương trình của đường tròn đó. 

b) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép tịnh tiến theo vectơ v(-2;l). 

c) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép đối xứng trục Ox. 

d) Viết phương trình ảnh của đường tròn (I; 3) qua phép đối xứng gốc toạ độ. 

HD&Giái 

a) Phương trình đường tròn (C): (x - 3) 2 + (y + 2) 2 = 9. Gọi (C’) ảnh của đường tròn qua các phép 
biến hình trên. 

b) TẠC) (C') suy ra (C 5 ): (x - l) 2 + (y + l) 2 = 9. 

c) Đox (C) -> (C’), suy ra (C’): (x - 3) 2 + (y - 2) 2 = 9. 

d) Đọ (C) -> (C’), suy ra (C’): (x + 3) 2 + (y - 2 Ý = 9. _ 

Bài 4. Cho hình chữ nhậ ABCD. Gọi o là tâm đối xứng của nó. Gọi I, F, J, E lần lượt là trung điểm của 
các cạnh AB, BC, CD, DA. Tìm ảnh của tam giác AEO qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện 
liên tiếp phép đối xứng qua đường thẳng u và phép vị tự tâm B, ti sổ 2. _ 

HD&Giăi 

Phép đối xứng qua đường thẳng n biến tam giác phép đồng dạng trên biến tam giác AEO thành 

AEO thành tam giác BFO. Phép vị tự tâm B tỉ số 2 tam giác BCD. 

biến tam giác BFO th à nh tam giác BCD. Vậy 


Hình học 11 


29 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 























Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 5. Cho hai điểm A, B và đường tròn tâm o không có điểm chung với đường thẳng AB. Qua mỗi 
điểm M chạy trên đường tròn (O) dựng hình bình hành MABN. 

a) Chứng minh rằng điểm N thuộc một đường tròn xác định. 

b) Tìm quỳ tích trọng G của tam giác ABM. 

HD&Giăi 


a) Yì MN = AB không đổi, nên có thể xem N 
là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo 
vectơ AB . Do đó khi M chạy trên đường 
tròn (O) thì N chạy trên đường tròn (O’) là 
ảnh của (O) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
ÃB. 

b) Gọi I là trung điểm của AB và G là trọng 
tâm của tam giác ABC thì IG = ^/M 

Vậy v|a^ biến điểm M thành điểm G. Từ 



đó suy ra quỹ tích điểm G là đường tròn ảnh 
của (O; R) qua phép vị tự V /, ^ 


Bài 6. Cho hai điếm phân biệt A, B và đường thắng d song song với đường thắng AB. Điếm c chạy trên 
đường thẳng d. Tìm tập hợp các trọng tâm của tam giác ABC. _ 


HD&Giăi 

Gọi I là trung điểm của AB, khi đó I cố định và trọng tâm G của tam giác ABC thuộc đường thẳng CI sao 
cho IG = ^-/c . Do đó G là ảnh của c qua V 


(- 4 ) 


Vậy khi c chạy trên đường thẳng d thì G chạy trên đường thẳng d’ là ảnh của d qua phép 


* v ['-ĩ 



Bài 7. Cho đường tròn (O) và điểm I không nằm trên đường tròn đó. Với mỗi điểm A thay đổi trên đường 
tròn, dựng hình vuông ABCD có tâm I. 

a) Tìm quỹ tích điểm c 

b) Tìm quỹ tích mỗi điểm B và D 

c) Khi điểm I trùng với o, có nhận xét gi về ba quỹ tích trên ? 


HD&Giái 

a) Phép đối xứng tâm Đi biến điểm A thành 
điểm c. Vậy quỹ tích điểm c là đường 


tròn (Oi) là ảnh của đường tròn (O) qua 
phép đối xứng đó. 


Hình học 11 


30 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 




















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


b) Phép quay Q tâm I góc quay Y biến điểm 
A thành điểm B và phép quay Q’ tâm I góc 
quay ~ biến điểm A thành điểm D. Suy 

ra quỹ tích B và D lần lượt là đường tròn 
(O2), (O3) là ảnh của đường tròn (O) qua 
phép quay Q và Q\ 

c) Khi I trùng với o thì Oi, O2, O3 cũng trùng 
với o nên ba quỳ tích nói trên đều là 
đường tròn (O). 



Bài 8. Cho tam giác ABC và các điểm M, N, p lần lượt là trung điểm các cạnh BC, CA và AB. 

a) Xét bốn tam giác APN, PBM, NMC, MNP. Um một phép dòi hình biến tam giác APN lần lượt thành 
ba tam giác còn lại. 

b) Phép vị tự nào biến tam giác ABC thành tam giác MNP ? 

HD&Giăi 


a) Phép tịnh tiến theo I biến tam giác APN 
thành tam giác PBM. 

Phép tịnh tiến theo T biến tam giác APN 
thành tam giác NMC. 

Gọi J là trung điểm của PN. Phép đối xứng 
tâm Đj biến tam giác APN thành tam giác 
MNP 

b) Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC 

Ta có GM = ~GẢ,GN = ~GB và 
2 2 


= biến tam giác ABC thành tam giác 
MNP. 


A 



GP = - ^ GC . Vậy phép vị tự tâm G, tỉ số k 

Bài 9. Cho đường (O; R) và điểm A cố định. Một dây cung BC thay đổi của (O; R) có độ dài không đổi 
BC = m. Tìm quỹ tích điểm G sao cho GA + GB + GC = 6 . 

HD&Gỉăi 

Gọi I là trung điểm của BC. ta có 

GA + GB + GC = 0 khi và chỉ khi AG = % AI , tức 
3 

,2 , . 

là phép vị tự tâm A tỉ sô ^ biên diêm I thành 
điểm G. 

Trong tam giác OIB, ta có 

OI = ^OB 2 -IB 2 = =R' 

Nên quỹ tích điểm I là đường tròn (O; R’) hoặc là 
o (nếu lấy m = 2R). Do đó quỹ tích điểm G là ảnh 

của điểm I qua phép vị tự đổ. _ 

Bài 10. Cho đường thẳng d và điểm G không nằm trên d. Với hai điểm A, B thay đổi trên d, ta lấy điểm c 
sao cho G là trọng tâm tam giác ABC. Tìm quỹ tích điểm c. 


B 



Hình học 11 


31 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 
















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


HD&Giăi 

Gọi M là trung điểm của AB thì phép vị tự Y tâm G tỉ số k = - 2 biến điểm M thành điểm c. Vì M di 
chuyển trên d nên quỹ tích của c là ảnh của d qua phép vị tự V. 

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 11 . Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho các điểm A(l;l), B(0;3), C(2;4). Xác định ảnh của tam giác 
ABC qua các phép biến hình sau: 

a) Phép tịnh tiến theo vectơ u = (2; 1) 

b) Phép quay tâm o góc 90° 

c) Phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k = - 2 và phép tịnh 
tiến theo vectơ V = (1; 2). 

d) . 

Bài 12. Cho hình vuông ABCD, tâm o. Vẽ hình vuông AOBE. 

a) Tìm ảnh của hình vuông AOBE qua phép quay tâm A, góc (AO,AD) 

b) Tìm phép biến hình biến hình vuông AOBE thành hình vuông ADCB 

Bài 13 . Trong mặt phẳng Oxy. Cho V = (2;-l), đường thẳng (d): 2x -3y + 3 = 0 và (di): 2x - 3y - 5 = 0. 

a) Viết phương trình của đường thẳng (d’) là ảnh của (d) qua T-. 

b) Tìm toạ độ của vectơ w có giá vuông góc với đường thẳng (d) để (di) là ảnh của (d) qua T-. 

Bài 14. Cho đường tròn tâm o, bán kính R. Lấy một điểm M trên đường tròn. Gọi M’ là ảnh của M qua 
phép tâm o góc quay 30° và M” là ảnh của M’qua phép đối xứng qua đường thẳng OM. Chứng minh 
rằng OM’M” là tam giác đều. 

Bài 15 . Cho hình vuông ABCD tâm o. M, N lần lượt là trung điểm của AB và AO. Tìm ảnh của tam giác 
AMN qua phép quay tâm o góc quay 90°. 

Bài 16. Trong mp Oxy cho đường thẳng d: X + y - 2 = 0. Viết phương trình đường thẳng d’ là ảnh của d 
qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm I(-l; -1) tỉ số k = ^ và phép 
quay tâm o góc -45°. 

Bài 17 . Trong mp Oxy, cho đường tròn (C): (x - l) 2 + (y + 2) 2 = 4. Hãy viết phương trình đường tròn 
(C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách phép vị tự tâm o tỉ số k = -2 và phép T- với 

v = (2;-l). 

Bài 18 . Trong mp Oxy, cho điểm 1(1; 1) và đường tròn tâm I bán kính 2. Viết phương trình của đường 
tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm 
o góc 45° và phép vị tự tâm o tỉ số k = yfĩ. 

Bài 19. Cho hình bình hành ABCD tâm o với B, D là 2 điểm cố định, điểm A di động trên đường thẳng 
vuông góc với BC. Tìm quĩ tích điểm c. 


Hình học 11 


32 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 







Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐÔNG DẠNG TRONG MẶT PHANG 
PHẦN TRẮC NGHIỆM 


Câu 1: Trong các hình dưới đây, hình nào có vô số tâm đối xứng ? 

A. Đường elip. B. Hình lục giác đều. 

c. Hai đường thẳng song song. D. Hai đường thẳng cắt nhau. 

Câu 2: Cho hai đường thẳng song song d và d '. Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến d thành d'2 
A. Vô số. B. Một. c. Không có. D. Hai. 

Câu 3: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng d có phương trình 2x-y-3 = 0. Viết phương trình 
(ơ) là ảnh của đường tròn (C): X 2 + ý 1 -lOx - 4y + 27 = 0qua phép phép đối xứng trục d. 

A. (x + l) 2 +(y + 4) 2 =2. B. (x-l) 2 +(y-4) 2 =2. 

c. (x-5) 2 +(y-2) 2 =16. D. (x-lf + (y-3) 2 =4. 

Câu 4: Trong mặt phẳng Oxy , cho V = (2;l) và điểm M (4; 5 ). Trong các điểm dưới đây, M là ảnh của 
điểm nào dưới đây qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 

A. M 4 (3;3). B. M 3 (2;ổ). c. m\2-A). D. M 2 (ổ;6). 

Câu 5: Trong mặt phẳng Oxỵ , cho điểm / (l; 1 ) và đường tròn tâm I bán kính 2. Viết phương trình của 
đường tròn là ảnh của đường tròn trên qua phép đồng dạng có được bằng cách thực họên liên tiếp phép 
quay tâm o, góc 45° và phép vị tự tâm o, tỉ số V 2 . 

Á.(*-l) +(y-l) =4. B.(^‘+(ỷ-2) í =8. 

c. (x- 2) 2 + /=8. I). > -(v .’) 8. 

Câu 6: Hình gồm hai đường tròn có tâm và bán kính khác nhau có bao nhiêu trục đối xứng ? 

A. Một. B. Vô số. c. Hai. D. Không có. 

Câu 7: Cho hình chữ nhật có o là tâm đối xứng. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc a,0<a< 2 71, 
biến hình chữ nhật trên thành chính nó ? 

A. Không có. B. Bốn. c. Hai. D. Ba. 

Câu 8: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho điểm M(x;yỴ Tìm tọa độ ảnh của M qua phép đối xứng trục 
Ox. 

A.p;-y). B. (*-*). c. (-*;?). D. (-y,-x). 

Câu 9: Trong các hình dưới đây, hình nào không có tâm đối xứng ? 

A. Hình gồm một đường tròn và một tam giác đều nội tiếp. 

B. Hình lục giác đều. 

c. Hình gồm một hình vuông và đường tròn nội tiếp. 

D. Hình gồm một đường tròn và một hình chữ nhật nội tiếp. 

Câu 10: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Phép đối xứng tâm có đúng một điểm biến thành chính nó. 

B. Phép đối xứng tâm có hai điểm biến thành chính nó. 

c. Phép đối xứng tâm không có điểm nào biến thành chính nó. 

D. Phép đối xứng tâm có vô số điểm biến thành chính nó. 

Câu 11: Hình gồm hai đường tròn phân biệt có cùng bán kí nh có bao nhiêu tâm đối xứng ? 

A. Vô số. B. Không có. c. Một. D. Hai. 

Câu 12: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm 2; 3 ).Trong các điểm dưới đây, M là ảnh của điểm nào 

dưới đây qua phép đối xứng trục Oy. 

A. M 4 (-2;3). B. M 3 (3;-2). c. M 2 (3;2). D. M 4 (2;-3). 


Hình học 11 


33 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

Câu 13: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Hai hình chữ nhật bất kì luôn đồng dạng. B. Hai đường tròn bất kì luôn đồng dạng, 

c. Hai đường thẳng bất kì luôn đồng dạng. D. Hai hình vuông bất kì luôn đồng dạng. 

Câu 14: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm A/ (l;5) và đường thẳng d có phương trình X -2y + 4 = 0. Tìm 
tọa độ ảnh của M qua phép đối xứng trục d. 

A. (2;l). B. (l;3). c. (3;2). D. (3;l). 

Câu 15: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng À: X = 2. Trong bốn đường thẳng cho bởi các phương 
trình sau đường thẳng nào là ảnh của A qua phép đối xứng tâm o ? 

A. x = 2. B. y = 2. C.y = -2. D. x = -2. 

Câu 16: Hình vuông có mấy trục đối xứng ? 

A. 2. B. 1. C.Vôsố. D. 4. 

Câu 17: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm Mị- 2; 4 ).Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số k = —2 biến điểm M 
thành điểm nào trong các điểm dưới đây ? 

A. tf(-8;4). B. /(4;-8). c. Jf(4;8). D. 7 (-4;-8). 

Câu 18: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình x + y-2 = 0. Viế phương trình 
đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện hên tiếp phép vị tự tâm 

/ (—1; — 1 ) tỉ số k = ^ và phép quay tâm o góc 45°. 

A. x + 2y-l = 0. B. y = 0. c. x + yt=C; D. JC = 0. 

Câu 19: Trong mặt phẳng Oxy , cho V = (l;2) và điểm M (2;5). Trong các điểm dưới đây, điểm nào là 
ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 

A. M 3 (l;6). B. M 2 (4;7). c. M 4 (3;l). D. Afj(3;7). 

Câu 20: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M Trong các điểm dưới đây, điểm nào là ảnh của điểm 
M qua phép đối xứng qua đường thẳng Xk^ỳ = 0. 

A. P(2;-3). B. e(3;-frs c. K(-2;3). D. A(3;2). 

Câu 21: Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho điểm M (*;y). Tìm tọa độ ảnh của M qua phép đối xứng trục 
Oy. 

A-M- B. c. »•(*-*)• 

Câu 22: Mệnh đề nào dưới đây sai? 

A. Phép dời hình là một phép đồng dạng. B. Phép đồng dạng là một phép dời hình, 

c. Phép vị tự là một phép đồng dạng. D. Có phép vị tự không phải là phép dời hình. 

Câu 23: Trong mặt phang Oxy , cho đường thẳng d\3x-2y-\ = 0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua phép 
đối xứng tâm o. 

A. d 3 :3* + 2y-l = 0. B. d 1 :3;c-2y + l = 0. c. d 4 :3x + 2y + l = 0. D. d 2 :3x-2y-ỉ = 0. 

Câu 24: Có bao nhiêu điểm biến thành chính nó qua phép quay tâm o góc a ^ k2ĩĩ,k là một số nguyên ? 
A. Một. B. Vô số. c. Không có. D. Hai. 

Câu 25: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d có phương trình X = 2\Ỉ2 . Hãy viết phương trình 
đường thẳng d' là ảnh của d qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o 

tỉ số k = ^ và phép quay tâm o góc quay 45°. 

A. x + y + 2 = 0. B. y-2 = 0. c. x + y-2 = 0. D. jt + 2y-3 = 0. 

Câu 26: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Đường tròn là hình có vô số trục đối xứng. 


Hình học 11 


34 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

B. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm hai đường thẳng vuông góc. 
c. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là đường tròn. 

D. Một hình có vô số trục đối xứng thì hình đó phải là hình gồm những đường tròn đồng tâm. 

Câu 27: Trong mặt phẳng Oxỵ , cho đường thẳng A : X - }’ + 4 = 0. Hỏi trong bốn đường thẳng cho bỏi 
các phương trình sau đường thẳng nào có thể biến thành A qua một phép đối xứng tâm ? 

A. 2x + 2y-3 = 0. B. 2x + y-4 = 0. c. x + y-ỉ = 0. D.2x-2y + l = 0. 

Câu 28: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M (2;5). Trong các điểm dưới đây, điểm nào là ảnh của điểm 
M qua phép đối xứng trục Ox. 

A. M 3 (-2;3). B. M 4 (3;-2). c. M 2 (2;-3). D. M,(3;2). 

Câu 29: Cho tam giác đều tâm o. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc a,0<a<27ĩ, biến tam giác 

trên thành chính nó ? 

A. Hai. B. Bốn. c. Ba. D. Một. 

Câu 30: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C): (x-1) 2 +{y + 2ý = 4. Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số 

k = -2 biến (C) thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình dưới đây ? 

A. (x + 2) 2 + (y + 4) 2 =16. B. (x-4) 2 + (y-2) 2 =16. 

c. (x-2) 2 +(y-4) 2 =16. D. (jc-4) 2 + (y-2) 2 = 4. 

Câu 31: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn d:x + y -2 = 0. Hỏi phép dời hình có được bằng cách 
thực hiện liên tiếp phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo vectơ V = (3; 2) biến d thành đường thẳng 
nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây ? 

A. 3x + 3y-2 = 0. B. x + y-3 = 0. c. x%y + 2 = 0. D. x-y + 2 = 0. 

Câu 32: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Phép đối xứng tâm biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng vói nó. 

B. Phép tịnh tiến trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 
c. Phép đối xứng trục biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

D. Phép vị tự biến đường thẳng thành đường thẳng song song hoặc trùng với nó. 

Câu 33: Phép dời hình nào dưới đâyvkhông có tính chất “Biến một đường thẳng thành đường thẳng song 
song hoặc trùng với nó ? 

A. Phép tịnh tiến. B. Phép đối xứng trục. c. Phép đối xứng tâm. D. Phép vị tự. 

Câu 34: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường tròn cho trước thành chính nó ? 

A. Vô số. B. Một. c. Hai. D. Không có. 

Câu 35: Mệnh đề nào dưới đây đúng ? 

A. Thực hiện liên tiếp hai phép đối xứng trục sẽ được một phép đối xứng trục. 

B. Thực hiện liên tiếp hai phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

c. Thực hiện liên tiếp phép quay và phép tịnh tiến sẽ được một phép tịnh tiến. 

D. Thực hiện liên tiếp phép đối xứng qua tâm và phép đối xứng qua trục sẽ được một phép đối xứng 
qua tâm. 

Câu 36: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn d :2x + y-3 = 0 .Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số k = 2 biến d 
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây ? 

A. 2x + y-3 = 0. B. 4x + 2y-5 = 0. c. 2x + y-6 = 0. D. 4x-y-3 = 0. 

Câu 37: Trong mặt phang Oxy , cho đường tròn d:x + y — 2 = 0. Hỏi phép vị tự tâm o tỉ số k = —2 biến d 
thành đường thẳng nào trong các đường thẳng có phương trình dưới đây ? 

A. x + y + 4 = 0. B. 2x + 2y = 0. C. x + y-4 = 0. D. x + y-4 = 0. 

Câu 38: Cho hai đường thẳng cắt nhau d và d'. Có bao nhiêu phép đối xứng trục biến d thành d'l 

A. Một. B. Hai. c. Vô số. D. Không có. 

Câu 39: Cho lục giác đều ABCDEF tâm o , gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và CD có hình vẽ bên. 
Tìm một phép dời hình biến tam giác AIF thành tam giác CJB. 


Hình học 11 


35 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



A. Phép tịnh tiến theo vectơ AC. 

B. Phép quay tâm B góc 120°. 
c. Phép quay tâm o góc 120°. 

D. Phép đối xứng qua trục BO. 


Câu 40: Trong các phép biến hình sau, phép nào không phải là phép dời hình ? 

A. Phép đối xứng trục. B. Phép đồng nhất. 

c. Phép vị tự tỉ số -1. D. Phép chiếu vuông góc lên một đường thẳng. 

Câu 41: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): (jc -2) + ịy -2) = 4. Hỏi phép đồng có được bằng 


cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k = ^ và phép quay tâm o góc 90° biến (C) thành đường 
tròn nào trong các đường tròn có phương trình dưới đây ? 

A. (x-l) 2 + (y-l) 2 = l. B. (x-2) 2 +(y-2) 2 = 4. 


c. (jt + 2) 2 +(y-l) 2 =4. D. (x + rìuCh-l) 1 **1. 

Câu 42: Trong mặt phang toạ độ Oxy, cho V = (-2; 3) và đường thẳng d có phương trình 3x - 5y + 3 = 0 . 

Viết phương trình đường thẳng d' là ảnh của d qua phép tịnh tiến theo vectơ V . 

A. 3x-5y + 24 = 0 . B. 3x-5y + 16 = 0 . c. x + y + 2 = 0 . D. 3x + 5y-24 = 0 . 

Câu 43: Cho hình vuông ABCD tâm o. Xét phép quay Q có tâm quay o góc quay (Ọ . Vói giá trị nào 
dưới đây của (Ọ , phép quay Q biến hình vuông ABCD thành chính nó ? 

A. <p = ^~. B. Ọ = ^~. c . (p = ^-. D. Ọ = ^~. 

6 3V y 4 r 2 


Câu 44: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M Í2;4Ì. Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện 


liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k = ^ và phép đối xứng qua trục Oy biến điểm M thành điểm nào trong các 
điểm dưới đây ? 

A. v(l;2). B. Af(-1;2). c. p(-2;4). D. ổ(l;-2). 


Câu 45: Trong mặt phang Oxy, cho đường thẳng d có phương trình 2x-y-3 = 0. Viếi phương trình 
đường thẳng A' là ảnh của A : X - 3y + 11 = 0 qua phép đối xứng trục d. 

Ả. 3x-y-7 = 0. B. 3x + y-\l = 0. c. 3x + y + 17 = 0. D. 3x + 2y -15 = 0. 


Câu 46: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm M (l; l). Trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M qua phép 
quay tâm o, góc 45° ? 

A. ổ(l;0). B. v (0;V2). c. x(-l;l). D. pỤ 2;0). 

Câu 47: Cho tam giác hình tâm o. Hỏi có bao nhiêu phép quay tâm o góc a,0<a<27T, biến hình 
vuông trên thành chính nó ? 

A. Bốn. B. Hai. c. Ba. D. Một. 

Câu 48: Mệnh đề nào dưới đây sai ? 

A. Có một phép tịnh tiến biến mọi điểm thành chính nó. 


Hình học 11 


36 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 








GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

B. Có một phép vị tự biến mọi điểm thành chính nó. 
c. Có một phép đối xứng trục biến mọi điểm thành chính nó. 

D. Có một phép quay biến mọi điểm thành chính nó. 

Câu 49: Trong mặt phẳng Oxy , cho các điểm A(-3; 2 ), B (-4; 5 ) và C(-l;3).Gọi tam giác A'B'Ơ là 

ảnh của tam giác ABC qua phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép quay tâm o góc 90° 
và phép đối xứng qua trục Ox. Tìm toạ độ các đỉnh của tam giác A'B'C'. 

A. Ã'(2;-3), J B'(5;-4),C:'(3;— 1 ). B. A'(2;-3),ổ'(4;5),C'(-l;3). 

C. A'(-2;3),fí'(5;4),C'(3;-l). D. A'(2;3),£'(5;4),c'(-3;l). 

Câu 50: Trong các hình dưới đây, hình nào có bốn trục đối xứng ? 

A. Hình vuông. B. Hình chữ nhật. C. Hình bình hành. D. Hình thoi. 

Câu 51: Trong mặt phang Oxy , cho đường tròn d :2x-y = O.HỎi phép đồng có được bằng cách thực 
hiện hên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số k = -2 và phép đối xứng qua trục Oy biến d thành đường thẳng nào 
trong các đường thẳng có phương trình dưới đây ? 

A. 2x + y-2 = 0. B. 2x-y = 0. C. 4x-y = 0. D. 2x + y = 0. 

Câu 52: Trong mặt phẳng Oxy , cho điểm M Hỏi phép dòi hình có được bằng cách thực hiện hên 
tiếp phép đối xứng tâm o và phép tịnh tiến theo vectơ V = (2; 3 ) biến M thành điểm nào trong các điểm 
dưới đây ? 

A. p(2;0). B. h( 4;4). C. Ar(l;3). D. Q( 0;2). 

Câu 53: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d : 0. Tìm ảnh của đường thẳng d qua 

phép đối xứng trục Ox. 

A. d 2 :3* + 2y-l = 0. B. d 4 :3*-2y-1 = 0. C. 4 Ì-3x+ 2y-1 = 0. D. d ị : 3x + 2y + 1 = 0. 

Câu 54: Trong mặt phẳng Oxy , cho V = (2;-l) và điểm M (-3;2). Trong các điểm dưới đây, điểm nào 
là ảnh của điểm M qua phép tịnh tiến theo vectơ V. 

A. M ị (-l;l). B. Ảf 2 (5;3Ì.^ C. M 3 (l;l). D. Ảf 4 (l;-l). 

Câu 55: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường thẳng d : 2x - y +1 = 0. Tìm tọa độ của vectơ V để phép tịnh 
tiến theo V biến d thành chính nó. 

A. v=(2;l). B. v=(2;-l). c. v=(l;2). D. v=(-l;2). 

Câu 56: Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn (C): (x-1) 2 +íy -2Ỹ = 4. Hãy viết phương trình đường 
tròn (C’) là ảnh của (C) qua phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm o tỉ số 
k = —2 và phép đối xứng trục Ox. 

A. (*-l) +(y-2) =16. B. (x-2f +(y + 4 ) =16. 

C. (x-2) 2 +(y-4) 2 =16. D. (x + 2) 2 + (y-4) 2 = 16. 

Câu 57: Trong mặt phẳng Oxy, cho điểm /(l;2) và M (2; 3 ). Trong bốn điểm sau điểm nào là ảnh của M 
qua phép đối xứng tâm 1 ? 

A. P(5;-4). B. y(-l;3). C. tf(-l;5). D. k( 2;l). 

Câu 58: Cho hình vuông ABCD tâm o. Tìm ảnh của đường thẳng BC qua phép quay tâm o góc 90°. 

A. CD. B. AC. C. BA. D. AD. 

Câu 59: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một hình vuông thành chính nó ? 

A. Bốn. B. Một. C. Hai. D. Vô số. 

Câu 60: Có bao nhiêu phép tịnh tiến biến một đường thẳng cho trước thành chính nó ? 

A. Không có. B. Vô số. C. Chỉ có hai. D. Chỉ có một. 


Hình học 11 


37 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 61: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C) có phương trình X 2 + y 2 - 2x + 4y - 4 - 0 . Tìm ảnh 
của (C) qua phép tịnh tiến theo vectơ V = (-2; 3). 

A. (x-l) 2 + (y+ 1) 2 = 9. B. (x + l) 2 +(y-l) 2 = 9. 

c. (x-l) 2 +(y-l) 2 = 9. D. (x + 2) 2 +(y-l) 2 = 9. 

Câu 62: Trong mặt phẳng Oxy, cho đường tròn (C): [x -1) + (_)’ + 2 ) =4. Hỏi phép dời hình có được 
bằng cách thực hiện hên tiếp phép đối xứng qua trục Oy và phép tịnh tiến theo vectơ V = (2; 3 ) biến (C) 
thành đường tròn nào trong các đường tròn có phương trình dưới đây ? 


A. (x-i) +(y-3) =4. 
C.(,-1) 2 + {,-1) ! =4. 


B. (x-2) +(y-6) =4. 
D. X 2 +y 2 =4. 


Hình học 11 


38 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 





Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ĐÁP ÁN 

CHƯƠNG I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐÔNG DẠNG TRONG MẶT PHANG 



Hình học 11 


39 


Chương I. PDH & PĐD trong mặt phẳng 






















































































































































Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


CHƯƠNG II 

ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẢNG TRONG KHÔNG GIAN 
QUAN HỆ SONG SONG 

§1. ĐẠI CƯƠNG VÈ ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG 

A. KIÊN THỨC CẰN NẤM 


I. Các tính chất thừa nhân 

Tính chất 1 . Có một và chỉ một đường thẳng đi qua hai điểm phân biệt. 

Tính chất. 2. Có một và chỉ một mặt phẳng đi qua ba điểm không thẳng hàng. 

Tính chất 3. Neu đường thẳng có hai điểm phân biệt thuộc một mặt phang thì mọi điểm của đường thẳng 
đều thuộc mặt phang đó. 

Lưu ý: Đường thẳng d nằm trong mp(a ) ta kí hiệu: d. c= (à) hay (a) 3 d 
Tính chất 4, Tồn tại bốn điểm không cùng thuộc một mặt phẳng. 

Tính chất 5 . Neu hai mặt phang phân biệt có một điểm chung thì chúng còn có một điểm chung khác nữa. 
Như vậy: Neu hai mặt phang phân biệt có một điểm chung thì chúng có một đường thẳng chung đi qua 
điểm chung ấy và đường thẳng đó gọi là giao tuyến của hai mặt phẳng. 

Tính chất 6. Trên mỗi mặt phẳng, các kết quả đã biết trong hình học phẳng đều đúng, 
n. Cách xác đỉnh măt phang. 

Một mặt phang hoàn toàn xác định khi biết: 

1. Nó đi qua ba điểm không thẳng hàng 

2. Nó đi qua một điểm và chứa một đường thẳng không đi qua điểm đó 

3. Nó chứa hai đường thẳng cắt nhau 
Kí hiệu 

(ABC) biểu thị mặt phang xác định bởi ba điểm phân biệt không thẳng hàng A, B, c. 

(M , d) biểu thị mặt phẳng xác định bởi đường thẳng d và điểm M không nằm trên d. 

- (du d 2 ) biểu thị mặt phẳng xác định bởi hai đường thẳng cắt nhau d/ và d 2 . 

III. Hình chóp và hình tứ diên 

1. Hình chóp 

Trong mặt phẳng (a) cho đa giác lồi A ị A 2 ...A n . Điểm s nằm ngoài (a ). Lần lượt nối s với các đỉnh 
A v A 2 ,...,A n tdL được n tam giác SA l A ĩ , SA 2 A 3 SA n A t . Hình gồm có đa giác A ị A r . ,A n và n tam giác 
SA Ị A ĩ ,SA ĩ A, i ,..., sa được gọi là hình chóp , kí hiệu S.A l A 2 ..,A n 

2. Hình tứ diên 

Cho bốn điểm A, B, c, D không đồng phẳng. Hình gồm bốn tam giác ABC, ABD, ACD và BCD được 
gọi là hình tứ diện , kí hiệu ABCD. 


B. BÀI TẬP 


Vấn đề 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 

Phương pháp: Ta đi tìm hai điểm chung phân bệt của hai mặt phang đó. Giao tuyến của chúng là đường 
thẳng đi qua hai điểm đó. 



HÌNH HỌC 11 


40 


Chương II. Quan hệ song song 

















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 1.1. Cho bốn điểm không đồng phẳng A, B, c và D. Trên đoạn AB và AC lấy hai điểm MvàN sao 

cho = 2. Hãy xác định giao tuyến của mặt phẳng (DMN) với các mặt ( ABD ), ( ACD ), (ABC) 

BM NC 

và (■ BCD ) ■ _ 

HD ì&Giải 


❖ (DMN) n (ADB) = ? . 

Ta có De (ƠMV)n(ADB) 
Me(DMN) 

Me AB d (ABD) => Me (ABD) 
=> M e (DMN)n(ABD) 

Vậy : ƠM = (ƠMAO n (ABD) 

❖ (DMN) n (ACD) = DN 


❖ (DMN) n (ABC) = MN 

❖ (DMN) n (BCD) = ? 

, AM . AV , 

Trong mp(ABC) có —— A ——, nên 
BM NC 

MNnBC=E 

Tương tự: (DMN) n (BCD) = DE 



Bài 1.2. Cho 5 là một điểm không thuộc mặt phang hình bình hành ABCD. Tìm giao tuyến của hai mặt 
phẳng (5AC) và (BBC)). 

HD l&Giải 


Gọi ỡ là giao điểm của AC và BD. Ta có 
Se (SAC)rì(SBD) 
ơe ACe(SAC)! 


ơe BZ) <z (SRD)J 

nên Sơ = (SAC) n (SBD) 


Oe(SAC)n(SBD ) 


Vậy giao tuyến hai mặt phang (SAC) và (SBD) là 
đường thẳng sơ 



Bài 1.3. Cho s là một điểm không thuộc mặt phẳnh hình thang ABCD (ABII CD và AB > CD). Tìm giao 

tuyến hai mặt phẳng (SAP) và (SBC). _ 

HD iSkGiảỉ 

Gọi I là giao điểm AD và BC. Ta có s và I là hai 
điểm chung của ( SAD ) và (SBC), nên 
Sỉ = (SAD)n(SBC) 

Vậy giao tuyến hai mặt phẳng ( SAD ) và (SBC) là 
đường thẳng SI. 


Bài 1.4. Cho bốn điểm A,B, C,D không đồng phẳng. Gọi /, Ẫ' lần lượt là trung điểm của hai đoạn thẳng AD 
và BC. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (7BC) và ( KAD ) 

b) Gọi M và V là hai điểm lần lượt trên hai đường thẳng AB và AC. Tìm giao tuyến của hai mặt phang 

ỰBC) và (DMN). _ _ 

HD ì&Giải 



HÌNH HỌC 11 


41 


Chương II. Quan hệ song song 











Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

a) (IBC) n (KAD) = KI. 

Vậy giao tuyến hai mặt phẳng (IBC) và 
(KAD) là đường thẳng KI. 

b) Trong mp (ABD), gọi E = MD n BI , 


_ GV. Lư Sĩ Pháp 

trong mp(ACD), gọi F = ND n CI 
Ta co: (IBC) n(DMN) = EF 
Vậy giao tuyến hai mặt phang (IBC) và 
(DMN) là đường thẳng EF. 



Vấn đề 2. Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (a) 

Phương pháp: Đe tìm giao điểm của một đường thẳng d và một mặt phang (a) , ta có thể đưa về việc tìm 
giao điểm của đường thẳng d với một đường thẳng d' nằm trong mặt phẳng (a) 
mp phụ(j3) z> d 


Nghĩa là: ( J3)n(a) = d 1 
d'nd = I 


>dn(a) = I 


Bài 1.5. Cho tam giác BCD và điêm A không thuộc mặt phăng ( BCD ). Gọi K là trung điêm của đoạn AD 
và G là trọng tâm của tam giác ABC. Tìm giao điểm của đường thẳng GK với mặt phẳng ( BCD ). 

HD ì&Giải 

Gọi J là giao điểm của AG và BC. Trong mặt A 


phẳng (AJD), ta có = ị',^Ẹ- = -Ị- nên GK và 
AJ 3 AD 2 

JD cắt nhau. Gọi L là giao điểm của GK và JD. 
Ta có Le GK 


ÍLe JD 
\jD c ( BCD) 


=>Le (BCD) 


Vậy L là giao điểm của GK và ( BCD ) 



Bài 1.6. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và CD, trên AD lấy điểm p 
không trùng vói trung điểm AD. 

a) Gọi E là giao điểm của đường thẳng MP và BD. Tìm giao tuyến của hai mp (PMN) và ( BCD ) 

b) Tìm giao điểm của hai mp ( PMN) và BC. 


HD ì&Giải 


a) (MNP) n (BCD) = EN 

b) Trong mp (BCD), gọi Q = EN n BC 
Ta có : BC n (MNP) - Q 



Bài 1.7. Cho tứ diện ABCD. Gọi 1, J là các điểm lần lượt nằm trên các cạnh AB, AD với AI = ^IB và 

2 

2 ^ . ,.x , , . 

AJ = ^JD . Tìm giao diêm của đường thăng IJ với mặt phăng (BCD). 


HD ì&Giải 


HÌNH HỌC 11 


42 


Chương II. Quan hệ song song 















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 1.8. Cho tứ diện ABCD và điểm M thuộc miền trong của tam giác ACD. Gọi I và J lần lựơt là hai 
điểm trên cạnh BC và BD sao cho ĨJ không song song với CD. 

a) Hãy xác định giao tuyến hai mặt phẳng (IJM) và (ACD) 

b) Lấy điểm N thuộc miền trong tam giác ABD sao cho JN cắt đoạn AB tại L. Tìm giao tuyến của hai mp 

c MNJ)vầ(ABC ). _ 

HD ĩSkGiải 

a) Trong mpC BCD) có IJ không song song với CD 
nên: K = IJnCD 

M là điểm chung thứ nhất của ( ACD) và (UM) 

K là điểm chung thứ hai của ( ACD) và (IJM) 

Vậy: (UM) n (ACD) = MK 

b) Với L = JNnAB, 

L là giao điểm thứ nhất của hai mp (MNJ) và 
(ABC) 

Trong mp(ABD), gọi p = JLc\ AD, Q = PM n AC 
Ta có Q là giao điểm thứ hai của hai mp (MNJ) và 
(ABC) 

Vậy: (MNJ) n (ABC) = LQ 


Bài 1.9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là tứ giác ABCD có hai cạnh đối diện không song song. Lấy điểm 
M thuôc miền trong của tam giác SCD. Tìm giao tuyến của hai mặt phang: 

a) (SBM) và (SCD) _ b) (ABM) vầ(SCD ) _ c) (ABM) và (SAQ _ 


a) Ta có ngay: (SBM)n(SCD) = SM 

b) Ta có: Me (ABM) n (SCD) 
Trong mp (ABCD) gọi I = AB n CD 
Suy ra : MI = (ABM)n(SCD) 

c) Ta có: A E (ABM) n ( SAC ). 

Trong mp (SCD), gọi J = IM nSC 
Suy ra: J è (ABM)n (SAC ) 

Vậy: AJ = (ABM) n (SAC) 


Bài 1.10. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy điểm I và lấy các điểm J, K lần lượt là điểm thuộc miền trong 
các tam giác BCD và ACD. Gọi L là giao điểm của JK với mp (ABC). 

a) Hãy xác định L 

b) Tìm giao tuyến của mp(HK) với các mặt của tứ diện ABCD. 

HI) ìSiGiải 

a) Trong mp (ACD), gọi N 6 DK n AC Trong mp (BCD), gọi M = DJ n BC 


HD ì&Giải 




HÌNH HỌC 11 


43 


Chương II. Quan hệ song song 










Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Ta có MN = (DJK ) n (ABC) => MN cz (ABC) 
Vì L = (ABC) n JK nên dễ thấy 
L = JKn MN 

b) Ta có: / e (ABC)n(IJK) 

và L = JKnMN 

Nên có IM = (ABC) n (IJK) 

Trong mp(ABC) và (ACD) gọi E = ILn AC 

và F = EK n CD 

Suy ra: EE = (ACD)n(IJK) 

Trong mp (BCA), nối FJ cắt BD tại p. 

Suy ra: PF = (BCD) n (IJK) và 
PI = (ABD)n(IJK) 



Bài 1.11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác, MvàN tương ứng là các điểm thuộc các cạnh 
sc và BC. Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phang (AMN). 

HD ì&Giải 


Gọi o = ACt^BD .Trong mp(SAC), gọi 
K = SOnAM 

Trong mp(ABCD), gọi L = BDnAN 
Chọn mặt phẳng phụ (SBD) chứa SD. 
Và ta có: LK = (SBD) n (AMN) 

Mà trong mp (SBD), có LK n SD = p 
Vậy: P = SDn(AMN) 



Vấn đề 3. Chứng minh ba điểm thẳng hàng 

Phương pháp: Đe chứng ba điểm thẳng hàng, ta có thể chứng minh chúng cùng thuộc hai mặt phang 
riêng biệt. 


Bài 1.12. Cho tứ diện SABC. Trên SA, SB, sc lần lượt lấy các điểm D, E và F sao cho cắt AB tại I, EF cắt 
BC tại J, FD cắt CA tại K. Chứng minh rằng ba điểm I, J, K thẳng hàng. 

HD ì&Giải 


Ta có: 


IeDE 
DE c (DEF) 


=> IG (DEF) 


Và 


/e AB 
AB e (ABC) 


=> / e (ABC) 


Suy ra: J<=(MNK)n(BCD) 

Lí luận tương tự ta có: 

J, K cũng là điểm chung của hai mặt 
phẳng (DEF) và (ABC) 

Vậy I, J, K thuộc về giao tuyến của hai 
mặt phẳng (DEF) và (ABC) nên I, J, K thẳng 
hàng. 



Bài 1.13. Cho ba điểm A, B, c không thuộc mặt phẳng (Q) và các đường thẳng BC, CA, AB cắt (Q) lần 
lượt tại M, N, p. Chứng mi nh rằng M, N, p thẳng hàng. 

HI) ìsXỉỉảỉ 


HÌNH HỌC 11 


44 


Chương II. Quan hệ song song 















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Ta có M, N, p lần lượt thuộc về hai mặt phang ( Q ) và (ABC), nên M, N, p thuộc về giao tuyến của hai mặt 
phẳng ( Q ) và (ABC). Vậy M, N, p thẳng hàng. 


A 



Bài 1.14. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác. AC cắt BD tại o. Mặt phẳng (a) cắt SA, SB, 
sc và SD lần lượt tại AI, Bu Ci và Du Gọi I là giao điểm của A1C1 và BịDị. Chứng mi nh ba điểm s, I, o 
thẳng hàng. 

HD ì&Giải 

Ta có I = AC n BD 
OeACc(SAC) 

OgBD^(SBD) } 
ịleA l C l ^(SAC) ịSz(SAC) 

\lG B l D l ^(SBD) [Se (SBD) 

Từ đó suy. s, I, o là ba điểm chung của hai mặt 
phẳng (SAC) và (SBD). Nên s, I, o thuộc về giao 
tuyến hai mặt phẳng (SAC) và (SBD). 

Vậy s, I, o thẳng hàng. 


Bài 1.15. Cho hai mặt phẳng (a) và (jB) cắt nhau theo một giao tuyến d. Trong (a) lấy hai điểm AvầB 
sao cho AB cắt d tại I. o là một điểm nằm ngoài (a) và (J3) sao cho OA và OB cắt (Ị3) tại A ’ và B 

a) Chúng minh ba điểm I, A’, B’ thẳng hàng 

b) Trong (à) lấy điểm c sao cho A, B, c không thẳng hàng. Giả sử oc cắt (J3) tại c\ BC cắt B’C’ tại J, 
CA cắt C’A ’ tại K. Chứng mi nh ba điểm 1, J, K thẳng hàng 

HD ì&Giải 

a ) I,A’,B’ là ba điểm chung của hai 
mặt phang (OAB) và (J3) nên chúng thẳng hàng 

b) I, J, K là ba điểm chung của hai mặt phang 
(ABC) và (A ’B’C’) nên chúng thẳng hàng 


Bài 1.16. Cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong 
của tam giác SCD. 

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng CD và mặt phang (SBM) 

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SBM) và (SAC) 

c) Tìm giao điểm I của đường thẳng BM và mp(5AC) 

d) Tìm giao điểm p của sc và mp (ABM), từ đổ suy ra giao tuyến của hai mặt phẳng (SCD) và (ABM). 

HD ìsJGiải 

a) Gọi N = SM n CD . Ta có N = CD n (SBM) c) Gọi I = SOnBM 

b) Gọi 0 = ACnBN .Ta có: (SBM) n (SAC) = SO Ta c ó I = BM n (SAC) 




HÌNH HỌC 11 


45 


Chương II. Quan hệ song song 














Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


d) Gọi R = AB n CD , p = MR n sc 

Ta có p = sc n (ASM) => PM = ( SCD ) n (ASM) 



Bài 1.17. Cho hình chóp S.ABCD. M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SD, G là trọng tâm của tam 
giác SCD. Tìm giao điểm của: 

a) MG và mp(ABCD) 

b) BN và mp(SAG) _ 


HI) ìSiGiải 

a) Do M là trung điểm SA nên = ^-(1) 

Tronh mp(SCD), có E = SGn CD 

G là trọng tâm tam giác SDC nên ^ = ị (2) 
SE 3 


Từ (1) và (2) suy ra: 


SM , SG ^ 
—— nên 

SA SE 


F = MG n AE. Vậy ta có 


Fg MG 

Fg AE d ( ABCD ) 


F = MGn(ABCD ) 


b) Trong mp (ABCD) có I = AE n BD và trong 
mp(SBD) có K = BN n Sỉ 
Ta có 


KgBN 

Kg si ^(SAG) 


=>K = BNn(SAG ) 



Bài 1.18. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác SCD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SAC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng BM và mp(SAC) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang (ABM) 


HD ì&Giải 

a) Gọi N = SMnCD, o = ACnBN. Khi đó so = 
(SAC) n (SBM). 

b) Trong mp(SBM), đường thẳng BM cắt so tại I. 
Ta có I=BMn(SAC). 

c) Trong mp(SAC), đường thẳng AI cắt sc tại p. 
Ta có p và M là hai điểm chung của mp(ABM) và 
mp(SCD). 

vậy (ABM) n (SCD) = PM. Đường thẳng PM cắt 
SD tại Q. thiết diện của hình chóp khi cắt bởi 
mp(ABM) là tứ giác ABPQ. 


s 



Hình 1.18 

I Bài 1.19. Cho hình chóp S.ABCD cổ đáy là hình thang ABCD (AB//CD, AB > CD). Gọi 


HÌNH HỌC 11 


46 


Chương II. Quan hệ song song 














Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


I, J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC), (SAC) và (SBD) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mp(AIJ) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(AIJ) 

HD ì&Giải 


a) Gọi K là giao điểm của AD và BC, khi đó hai 
mặt phang (SAD) và (SBC) có hai điểm ching 
là s và K. Vậy: (SAD) n (ABC) = SK 

Gọi o là giao điểm của AC và BD. Vậy 

(SAC) n(ABD) = SO 

b) Gọi M là giao điểm của SK và u. Khi đó 

(SAD) n ( AIJ ) = AM . Gọi E là giao điểm của 
AM và SD thì E chính là giao điểm của SD 
với mp(AU). 

c) Thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(AIJ) 
là tứ giác AUE. 



Bài 1.20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, gọi o là tâm của đáy; M, N lần lượt là trung 
điểm của SA, sc. Gọi (P) là mặt phẳng qua M, N và B. 

a) Tìm giao tuyến của (P) với các mặt phẳng (SAB), (SBC) 

b) Tìm giao điểm I của so với mp(P) và giao điểm K của SD với mp(P) 

c) Xác định giao tuyến của mặt phang (P) với các mặt phang (SAD), (SDC) 

d) Xác định giao điểm E, F của mặt phẳng (P) với các đường thẳng DA, DC và chứng tỏ rằng ba điểm E, 
B, F thẳng hàng. 

HD ì&Giải 


a) (P) n (SAB) = BM; (p ) n (SBC) = BN 

b) Xét mp(SAC), gọi I là giao điểm của so và 
MN thì I là giao điểm của so và mp(P). Gọi K là 
giao điểm của đường thẳng BI với SD thì K là 
giao điểm của SD và (P). 

c) (P) n (SAD) = MK ; (P) n (SDC) = KN 

d) Trong mp(SAD) gọi E là giao điểm của đường 
thẳng MK với đường thẳng AD thì E là giao điểm 
của (P) và AD. 

Tương tự, giao điểm F của KN và DC là giao 
điểm của (P) và DC 


Rõ ràng, B, E, F là ba điểm chung của hai mặt 
phang (P) và mp(ABCD) nên chúng thẳng 
hàng. 


s 



Bài 1.21. Cho tứ diện đều có cạnh bằng a. Gọi I là trung điểm của AD, J là điểm đối xứng với D qua c, K 
là điểm đối xứng với D qua B. 

a) Xác định thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mp(UK) 

b) Tính diện tích của thiết diện xác định được ở câ a) 


a) Nối I và J cắt AC tại N. Nối I và K cắt AB tại 
M. Tam giác IMN là thiết diện cần tìm. 

b) Dễ thấy M là trọng tâm của tam giác ADK, N 
là trọng tâm của tam giác ADJ. Từ đó: 

AN = %A.C\ am = \aB. Suy ra AM = AN = ịa 
3 3 3 


Xét tam giác AIM, ta có 

IM 2 =AI 2 + am 2 - 2 AI.AM cos60° 

_ a + 4a 2 2 a 2a 1 _ 13 ^2 
~~4 ~9~~_'2'Y'2~36 a 

__ ... _aVĨ3 «VẼ3 

=> Mỉ = . Tương tự: IN = 

6 6 


Do đó 


2_2 

MN=^CB = ^a 
3 3 


Vậy theo công thức Hê-rông, ta có: 


HÌNH HỌC 11 


47 


Chương II. Quan hệ song song 











Toán 11 - httpĩ//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 1.22. Cho bốn điểm A, B, c, D không đồng phẳng. Gọi I, K theo thứ tự là hai điểm trong tam giác 

ABC và BCD. Giả sử đường thẳng IK cắt mặt phẳng (ACD) tại J. Hãy xácđịnh giao điểm J đó. 

HD ĩ&Giải 

Xét mp(BIK), gọi M = Bỉ n CA, N = BK n CD . . J 

Khi đó (BIK) n (ACD) = MN và MN cắt IK tại A 

điểm J. Vậy J là giao điểm của IK và mp(ACD). ”22 i'''\ 

B / 

c 

/m \ 

V D 

> N 

Bài 1.23. Cho hình bình hành ABCD nằm trong mặt phang (P) và một điểm s nằm ngoài mặt phang (P). 
Gọi M là điểm giữa s và A; N là điểm nằm giữa s và B; giao điểm của hai đường thẳng AC và BD là 0. 

a) Tìm giao điểm của mặt phang (CMN) với đường thẳng so 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phang (SAD) và (CMN). 

HD ì&Gỉảỉ 

a) Trog mặt phẳng (SCA), gọi I là giao điểm của § 

CM va SO. Khi đo / e CM d (CMN) ầ 

Vậy ỉ = SO n(CMN) /4c 

b) Trong mặt phẳng (SBD), gọi E = NI nSD /Xi'' 

Khi đó, ta có M s (CMN) C\(SAD) và /ị 

EeWc (CM*)l M // ; 

EeSD^(SAD) Ị / 

Vây ME = (CMN) n (SAD) 1'''''''' 

-'''ỒnTV K / 

B 

Bài 1.24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là tứ giác. Lấy điểm M, N và p lần lượt 
là các điểm trên các đoạn SA, AB và BC sao cho chúng không trùng với trung điểm của 
các đoạn ấy. Tìm giao điểm (nếu có) của mặt phẳng (MNP) với các cạnh của hình chóp. 


HD ìskGiải 

Ta lần lượt tìm giao điểm của mặt phẳng (MNP) Suy ra: J = sc n (MNP ); E = CD n (MNP ); 

với các đường thẳng chứa các cạnh của hình chóp. K = SD n (MNP) 

Trong mp(SAB), gọi I = MN C\SB s 



Trong mp(SCD), gọi K = EJ nSD 


HÌNH HỌC 11 


48 


Chương II. Quan hệ song song 
















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 1.25. Cho tứ giác ABCD nằm trong mặt phẳng ( a ) có hai cạnh AB và CD không song song. Gọi s là 
điểm nằm ngoài mặt phẳng ( a) và M là trung điểm đoạn BC. 

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng SD và mặt phẳng (MAB) 

b) Gọi o là giao điểm của AC và BD. Chứng minh rằng ba đường thẳng so, AM, BN đồng quy. _ 

HD ĩ&Giải 


a) Gọi E = AB n CD . Ta có 
(MAB)n(SCD) = ME 

Gọi N = ME n SD . Kh i đó N là giao điểm của 
SD và mặt phẳng (MAB) 

b) Gọi / = AMnBN 


Ta có 


ịl = AMnBN 

^,tso 

BN e (SBD) 

[( SAC)n(SBD) = SO 


Điều này chứng tỏ I, s, o cùng thuộc về hai 
mặt phẳng (SAC) và (SBD). Hay sò, AM, BN 
đồng quy 


s 



C. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 1.26. Cho bốn điểm A,B,C,D không đồng phang. Trên ba cạnh AB, AC và AD lần lượt lấy các điểm 
M, N và K sao cho đường thẳng MN cắt đường thẳng BC tại H, đường thẳng NK cắt đường thẳng CD tại 
I, đường thẳng KM cắt đường thẳng BD tại J. Chứng mi nh ba điểm H, I, J thẳng hàng. 

Bài 1.27. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD. Ba điểm M, N, p lần lượt nằm ưên ba cạnh SA, SB, sc nhưng 
không trùng với A, A, B, c. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNP) 

Bài 1.28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình hình hành. Trong mặt phẳng đáy vẽ đường thẳng 
qua A và không song song với các cạnh của hình hình hành, d cắt đoạn BC tại E. Gọi C' là một điểm nằm 
trên cạnh sc. 

a) Tìm giao điểm M của CD và mặt phang (C'AE) 

b) Tìm thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (C'AE) 


HÌNH HỌC 11 


49 


Chương II. Quan hệ song song 









Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§2. HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU 
VÀ HAI ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG 


A. KIẾN THỪC CẦN NẮM 


I. Yi trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian 

Cho hai đường thẳng a và b trong không gian. Có hai khả trường họp sau đây xảy ra đối với a và b 

THI. Có một mặt phang chứa a và b 

1. a và b cắt nhau tại M, kí hiệu ar\b-M 

2. a và b song song với nhau, kí hiệu a // b hoặc b //a 

3. a và b trùng nhau, kí hiệu a = b 

TH2. Không có mặt phang nào chứa cả a và b. Khi đó ta nói a và b chéo nhau. 

II. Các đinh lí và tính chất 

1. Đinh lí 1 ■ Trong không gian, qua một điểm không nằm trên đường thẳng cho trước, có một và chỉ 
một đường thẳng song song với đường thẳng đã cho. 

2. Đỉnh lí 2, (về giao tuyến ba mặt phang) 

Nếu ba mặt phẳng phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì ba 
giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau. 

3. Hê quả : Neu hai mặt phang phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của 
chúng (nếu có) cũng song song với hai đường thẳng đó hoặc trùng với một trong hai đường thẳng 
đó. 

4. Đinh lí 3 . Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với đường thẳng thứ ba thì song song với 
nhau. 

5. Ba đoạn thẳng nối trung điểm các cạnh đối diện của một tứ diện đồng quy tại trung điểm G của 
mỗi đoạn. Điểm G đó gọi là trọng tâm của tứ diện. 

6. Một mặt phẳng được xác định nếu nó đi qua hai đường thẳng song song. 


B. BẢI TẬP 

Vấn đề 1. Tìm giao tuyến hai mặt phẳng 

Phương pháp: Neu hai mặt phang (à) và (J3) có điểm chung là s và lần lượt chứa hai đường thẳng song 
song dvầd’ thì giao tuyến của ( a ) và (J3) là đường thẳng À qua s và song song với dvầd’. 
s 6 (à) n (/?) j 

Nghĩa là: dc(a),d'd(j3)l^(a)n(j3) = A (Se A,A //d / /d') 
dlld' 

Bài 2.1. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình hình hành. Tìm giao tuyến của 

(SAP) và (SBC); (SAB) và (SCD); (SAC) và (SBD). _ 


, , Se(SAC)\ 

a) Ta có: _ >■- 

Se(SBD) Ị 

Gọi 0 = ACnBD 
Oe (&4C)Ị 
Oe (SBD)ị 


HD ì&Giảỉ 

>Se (SAC) n (SBD) 


o e (SAC) n (SBD) 


=>SO = (SAC)n(SBD ) 

Se(SAB)} 

b) Ta có: _ _ ' f => s e (SAB ) n (SCO) 

Se (SCD)ị 


Ta lại có: 


AB d (SAB ) j 
CD c (SCD) 
AB//CD Ị 


=> (SAB) n (SCD) = Sx //AB / ICD 
c) Lập luận tương tự câu b) ta có 
(SAD) n (SBC) = Sy //AD / IBC 


HÌNH HỌC 11 


50 


Chương II. Quan hệ song song 













Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 2.2. Cho tứ diện ABCD. Trên các cạnh AB và AC lần lượt lấy các điểm M và N sao 

cho . Tìm giao tuyến hai mặt phẳng (DBC) và (DMN). 

HD ì&Giải A 

Me ABÌ /T 

Ta có: \=>MN ^(ABC) / 

NeAC ị m/ 

Trong tam giác ABC ta có: / 

AM AN / N ' 


= —- => MN / /BC B\ - 

AB AC \ 

Ta lại có: D e (DBC ) n (DMA) 

BC c (DBC) 1 ^ 

MA c (DMA) ị 

BC//MN \ 

=> (DBC) n (DMA) = Dx / /BC / /MA 

.^Hình ^ 

2.2 

Bài 2.3. Cho tứ diện ABCD. Cho I, J tương ứng là trung điểm của BC và AC, M là một điểm trên cạnh 

AD sao cho không trùng với trung điểm của AD. 

a) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (MH) và (ABD) 

b) Gọi K là giao điểm của hai đường thẳng CD và JM. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (ABK) và 
(MU). 

HD ìSkGiải 

, Me (MIJ) Ị 

a)Tacó: 1 

MeAD^(ABD)) / 

=> Me (MIJ) n (ABD) / 

ÍU//AB / 

\ u c (M1J) / , 

Ta cũng có / 

A5c (ABD) / / 

L B /---/- 

=3>(MIJ)n(ABD) = Mt//IJ//AB \~~f~ 

r Ke(ABK) \ TS' 

b)Tacó 1 

A e JM a (MIJ)\ \ 

=> Ke(MIJ)n(ABK) 
ịlJỈ/AB 

ị u c (M1J) 
và 

[ab c (ABA) 

=> (M1J) n (ABK) = Kx//IJ//AB 

A 

/--- M / 

-— K 

7 Ị 

// Hình / 

c / 273 / 

Bài 2.4. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N, p, Q, R và s lần lượt là trung điểm của AB, CD, BC, AD, AC và 
BD. Chứng minh rằng tứ giác MPNQ là hình bình hành. Từ đó suy ra ba đoạn thẳng MN, PQ và RS cắt 
nhau tại trung điểm mỗi đoạn, trung điểm đó gọi là trọng tâm của tứ diện. 


HD ĩskGiải 


HÌNH HỌC 11 


51 


Chương II. Quan hệ song song 
















Toán 11 - httpì//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Trong tam giác ABC ta có: MP//AC và 



Trong tam giác ACD ta có: QN//AC và 



í MP//QN ___ 

Từ đó suy ra: < =>TứgiácMPNQ 

[MP = QN 

là hình bình hành. 


Do vậy hai đường chéo MN và PQ cắt nhau 
tại trung điểm G của mỗi đường 

Tương tự: PR//QS và PR = QS= A Ệ 

Do đó tứ giác PRQS là hình bình hành 
Suy ra hai đường chéo cắt nhau tại trung 
điểm G của PQ và OR = os 
Vậy ba đoạn thẳng MN, PQ, RS cắt nhau tại 
trung điểm mỗi đoạn và tại G. 



Bài 2.5. Cho tứ diện ABCD có I, J lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC và ABD. 
Chứng mi nh rằng : u // CD. 


HD ìSiGiải 

Gọi K là trung điểm của AB 
Vì I là trọng tâm của tam giác ABC nên 
I e KC và vì J là trọng tâm tam giác 
ABD nên I e KD 

_ KI KJ 1 

Từ đó suy ra: —— = —— = — 

KC KD 3 

=> U//CD 



Bài 2.6. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho 2SM = 
MA, trên đoạn SB lấy điểm N sao cho 2SN = NB. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD); (SAD) và (SBC) 

b) Chứng minh rẳng: MN//CD 

c) Điểm p nằm trên cạnh sc không trùng với s, c. Tìm giao tuyến hai mp (MNP) và (SCD) 

HD ì&Giải 

=> MN //AB và ABCD là hình bình hành 
Suy ra MN//AB//CD. 
c) 

Pe(MNP),Pe(SCD) 

MN c= (MNP) 

CD c (SCD) 

MN//CD 

=> (MNP) n (SCD) = Py / /MN / ICD 

, . . , ÒM 07V 1 

b) Từ giả thiêt ta có: —— = —— = — 

MA NB 2 


a) Ta có: (SAC) n (SBD) = so 
Se(SAD)} 

Ta có: _ „ ' \^Se(SAD)n(SBC) 

Se (SBC)) 

AD c (SAD) 

Mặt khác, ta có: BC^(SBC) • 

AD//BC 

=> (SAD) n (SBC) = Sx / /AD/ /BC 


HÌNH HỌC 11 


52 


Chương II. Quan hệ song song 
















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


s X 


D 


B c 

Bài 2.7. Cho Tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD và G là trung điểm 
của đoạn MN. 

a) Tìm giao điểm A’ của đường thẳng AG và mặt phẳng (BCD). 

b) Qua M kẻ đường thẳng Mx song song với AA’ và Mx cắt (BCD) tại M’. Chứng minh ba điểm B, M’, 
A’ thẳng hàng và BM’ = M’A’ = A’N 

c) Chứng minh GA = 3GA’. 

HD ì&Giải 

a) Gọi A' = BN n AG , ta có: A' = AG n( BCD ) 

b) Ta có: ^ MM'^ABN) 

Ta có B, M’, A’ là điểm chung của hai mặt phang 
(ABN) và (BCD) nên B, M’ và A’ thẳng hàng. 

Trong tam giác NMM’, ta có: G là trung điểm NM 
và GA7/MM’ suy ra: A’ là trung điểm của NM’ 

Tương tự trong tam giác BAA’, ta có M là trung 
điểm BA và MM7/AA’ suy ra: M’ là trung điểm 
củaBA’. VậyBM’=M’A’=A’N 

GA' = \-MM' 

c) ị => GA' = -7 AA' => GA = 3GA' 

1 , 4 

\MM' = ^-AA' 

{ 2 


A 




Vấn đề 2. Tìm thiết điện của hì nh chóp khi cắt bởi một mặt phẳng 

Phương pháp: Ta tìm giao tuyến của mặt phẳng đó với các mặt bên của hình chóp. Đoạn nối giữa các 
giao tuyến cho ta một hình. Hình đó là thiết diện cần tìm. 

Bài 2.8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 

a) Hãy xác định giao tuyến của các mặt phẳng (SAB) và (SCD); (SBC) và (SAD) 

b) M là điểm thuộc cạnh sc, tìm thiết diện của hình chóp với mp(ABM). Thiết diện là hình gì? 

HD ìs.Giảỉ 


a)i). (SAB) n(SCD) = 1 
Ta có 

s e (SAB) n (SCD) ; AB c ( SAB ); 

CD d (SCD), AB / /CD 

Nên (SAB) n (SCD) = Sx / /AB / /CD 

ii) (SBC)r\(SAD) = ? 

Ta có 

s<= ( SBC)n(SAD);BC c (SBC)-AD c (SAD), 
BC //AD . Nên (SBC) n (SAD) = Sy //BC / / AD 


b) Ta có: 

(ABM) n (ABCD) = AB; 

(ABM) n (SBC) = BM ; 

(ABM) n (SDC) = MN //AB//DC,Ne SD 
(ABM) n (SAD) = AN. Vậy thiết diện cần 
tìm là tứ giác ABMN 
Rõ ràng: ABMN là hình thang vì MN // 

AB. 


HÌNH HỌC 11 


53 


Chương II. Quan hệ song song 















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 2.9. Cho tứ diện ABCD. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của BC và BD; E là một điểm thuộc cạnh AD 
khác với A và D 

a) Xác định thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mp(UE) 

b) Tìm vị trí của điểm E trên AD sao cho thiết diện là hình bình hành 

c) Tìm điều kiện của tứ diện và vị trí điểm E trên cạnh AD để thiết diện là hình thoi 

HD ì&Giải 

a) Ta có IJ là đường trung bình trong tam giác BCD nên IJ //CD 

Mặt khác IJ c (/. JE)\CD c ( ACD ). Suy ra: (EIJ) n( ACD ) = Ex / IIJ / /CD . Gọi F = Ex n AC 
Thiết diện là hình thang EFIJ 

b) Đe thiết diện EFIJ là hình bình hành điều kiện cần và đủ là IF // JE. Điều này tương vói JE //AB, tức là 
khi và chỉ khi E là trung điểm của AD. 

c) Thiết diện EFIJ là hình thoi khi và chỉ khi EFU là hình bình hành và IF = u khi và chỉ khi E là trung 
điểm của AD và AB = CD (vì IJ = ^CD và khi E là trung điểm của AD thì IF = ^ AB) 



Vấn đề 3. Chứng minh hai đường thẳng song song 
Phương pháp: 

1. Chứng minh chúng cùng thuộc một mặt phang và dùng phương pháp chứng minh hai đường thẳng 
song song trong hình học phẳng( như tính chất đường trung bình của tam giác, định lí Talét đảo, tính chất 
song song của hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, ...) 

2. Chứng minh chúng cùng song song với đường thẳng thứ ba. 

3. Dùng tính chất: Hai mặt phang phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của 

Ì ƠG (a) 

^ = >c//a//b 

a/ /b 

0 a)n(j3) = c 

{ anỵ=a r 
o ' 7 . r allbllc 

pr\Ỵ=b^>\ 

an fi = c L a ’ í ’ đồngquy 

Bài 2.10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Gọi M và N lần lượt là trọng tâm của tam 
giác SAB và SAD; E là trung điểm của CB. 
a) Chứng minh rằng: MN // BD 


HÌNH HỌC 11 


54 


Chương II. Quan hệ song song 













Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


b) Xác định thiết diện hình chóp S.ABCD cắt bởi mp(MNE) 

c) H và L lần lượt là giao điểm của mp(MNE) với các cạnh SB và SD. Chứng minh rằng: LH // BD 

HD ì&Giải Vậy từ E kẻ đường thẳng song song với BD 

a) Gọi M\ N’ lầm lượt là trung điểm của AB và lần lượt cắt CD, AB tại F và I. Nối IM lần 

, MN/ /M'N'} lượt cắt SB và SA tại H, K; nối KN cắt SD 

AD. Dê thây: f => MN / / BD tại L. Thiết diện cần tìm là ngũ giác 

MNHBD J KLPEH 


b)Ta có: 

MN c (MNE) j 
BD c ( ABCD ) Ị 
MN//BD Ị 

=> (MNE) n ( ABCD ) = Ex//MN/ /BD 


c)Ta có: 

MN c (MNE) 

BD c (SBD) 
MN//BD 

(MNE) n (SBD) = LH 


=> LH//BD 



Bài 2.11. Cho tứ diện ABCD. Có các điểm p, Q lần lượt là trung điểm của AB, CD; điểm R nằm trên 
cạnh BC sao cho BR = 2RC. Gọi s là giao điểm của mp(PQR) và cạnh AD. Chứng minh rằng AS = 2SD. 


HD ĩ&Giải 

Gọi I = RQ n BD, E là trung điểm của BR. Khi 
đó EB = ER = RC và RQ // ED. 

Tam giác BRI có ED // RQ, suy ra ^= 1 
DI ER 


Vậy DB = DI. Do đó AD và IP là hai đường 
trung tuyến của tam giác ABI. Suy ra giao 
điểm s của AD và IP là trọng tâm của tam giác 
ABI và ta có AS = 2DS 



Bài 2.12. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD có AD và BC cắt nhau. Hãy tìm điểm M nằm trên cạnh SD và 
điểm N trên cạnh sc sao cho AM // BN. 


HD ì&Giải 


Gọi I = AD n BC. Khi đó SI = (SAD ) n (SBC) 
Giả s ử Me SD,Ne sc sao cho AM // BN. Khi 
đó hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) cắt nhau theo 
giao tuyến SI phải song song với AM và BN. Từ 
đó suy ra cách xác định điểm M và N như sau: 


Từ A trong mp(SAD) ta kẻ đường thẳng song 
song với SI, cắt SD tại M; từ B trong mp(SBC) 
ta kẻ đường thẳng song song với SI, cắt sc tại 
N. Khi đó M, N là hai điểm cần tìm. 


HÌNH HỌC 11 


55 


Chương II. Quan hệ song song 












Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



c. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 2.13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật. Gọi Gi, G2, G3, G4 lần lượt là trọng tâm của 
bốn tam giác SAB, SBC, SCD, SDA. Chứng mi nh rằng G1G2G3G4 là hình thoi. 

Bài 2.14 . Cho tứ diện ABCD và ba điểm p, Q, R lần lượt nằm trên ba cạnh AB, CD, BC. Hãy xác định 
giao điểm s của mp(PQR) với AD nếu: 

a)PR// AC b) PR cắt AC. 

Bài 2.15 . Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. M là trung điểm của sc, N là trung điểm của 
OB (O là giao điểm của BD và AC) 

a) Tìm giao điểm I của so và mặt phang (AMN) 

b) Tính tỉ số 

ID 


HÌNH HỌC 11 


56 


Chương II. Quan hệ song song 









Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§3. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG vón MẶT PHÀNG 


A. KIÊN THỨC CẰN NẤM 


I. Vỉ trí tương đối của đường thẳng và măt phang 

Giữa đường thẳng d và mặt phẳng (a) ta có ba vị trí tưong đối như sau: 

1. d và (ữr) cắt nhau tại M, kì hiệu d n (ữr) = IMỊ 

2. d song song với {á), kí hiệu d // (a) hoặc (a) // d. Như vậy: Một đường thẳng và một mặt phang 
gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm chung. 

3. d nằm trong (a), kí hiệu d c= (a) 

II. Đỉnh lí và tính chất 

L Đỉnh lí 1 ■ Neu đường thẳng d không nằm trong mặt phang (a) và d song song với đường thẳng d’ 

d£(a) 1 

nằm trong ( a ) thì d song song với {á ); nghĩa là: dl Id' \=>dl /(ộ) 

d ' <= (a) ị 

2. Đinh lí 2. Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (a) . Nếu mặt phẳng (J3) chứa d và cắt 


d//(a) 

( a ) theo giao tuyến d’ thì d’ song song với d; nghĩa là (J3) z> d 


^dlld' 


(J3)n(a) = d' 

3. Hê quả 1 ■ Nếu một đường thẳng song song với một mặt phẳng thì nó song song vói một đường 
thẳng nào đó trong mặt phang. 

4. Hê quả2. Neu hai mặt phang phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì giao tuyến của 

(a)lld 1 

chúng (nếu có) cũng song song với đường thẳng đó; nghĩa 1 ầ (J3)l /d 1 => d / ld' 

(a)n(j3) = d'\ 

5. Đinh h 3. Cho hai đường thẳng chéo nhau. Có duy nhất một mặt phẳng chứa đường thẳng này và 
song song với đường thẳng kia. 

B. BÀI TẬP 


Vấn đề 1. Chứng minh đường thẳng song song vói mặt phẳng 

Phương pháp: Đe chứng minh đường thẳng d song song với mặt phang (a) ta chứng minh d không nằm 

ịdợ:(a) 

trong (a) và song song vói đường thẳng a chứa trong (a). Tức là ị a e (a) => d / l(a) 

[d//a 

Bài 3.1. Cho tứ diện ABCD. G là trọng tâm của tam giác ABD. Trên đoạn BC lấy điểm M sao cho MB = 

2MC. Chứng minh rằng MG // (ACD). _ _ 

HD ìSiGiải 

Gọi I trung điểm của AD. 

rp '_., niaT +o , BM BG 2 

Trong tam giác CBI ta có, —— = —— = — 

BC BI 3 

Nên MG//CI 

Mà CI nằm trong mặt phang (ACD) 

Suy ra MG // (ACD). 


I Bài 3.2. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và Ac7 



HÌNH HỌC 11 


57 


Chương II. Quan hệ song song 


















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) Xét vị trí tương đối của đường thẳng MN và mp(BCD) 

b) Gọi d là giao tuyến của hai mặt phang (DMN) và (DBC). Xét vị trí tương đối của d và mp(ABC) 

HD ì&Giải 


a) MN là đường trung bình của tam giác 
ABC nên MN // BC. Suy ra MN // (BCD) 

b) Vì MN // (BCD) nên (DMN) đi qua MN 
cắt (BCD) theo giao tuyến d // MN. Do đó 
d // (ABC). 



Bài 3.3. Cho tứ diện ABCD. Gọi Gi và G 2 lần lượt là trọng tậm của các tam giác ACD và BCD. Chứng 
minh rằng G 1 G 2 song song với các mặt phang (ABC) và (ABD) 

HD ì&Giải 


Gọi I là trung điểm CD 

Vì Gi là trọng tâm của tam giác ACD nên Gj € AI 


Vì G 2 là trọng tâm của tam giác BCD nên G 0 e BI 


ỊG l= 1 

T ' IA - 3 
Ta có: __ 

IG 2 _ 1 


IG IG 

> 1a~1b 


//AB 


IB 3 

AB c (ABC) => G,G 2 / /(ABC) 

Và AB c (ABD) => G,G 2 / /(ABD) 


A 



Bài 3.4. Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phang phân biệt. Gọi o là giao điểm 
của AC và BD, O’ là giao điểm của AE và BF. 

a) Chứng minh rằng 00’ song song với hai mặt phẳng (ADF) và (BCE). 

b) Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABD và ABE. Chứng minh rằng MN // (CEF). 


HD ì&Giải 

a) Ta có: 00’ // DF (đường trung bình của tam 
giác BDF) 

Mà DF c= (ADF) => 00 V /(ADF) 

Tương tự 00’ // EC (đường trung bình của tam 
giác AEC) 

Mà EC c= (BCE) =» 00 7 /(BCE) 

b) Gọi I là trung điểm của AB 

Vì M là trọng tâm của tam giác ABD nên M G DI 
Vì N là trọng tâm của tam giác ABE nên N G Eỉ 
IM _ lj 

Ta có: A^^- = ^^MN//DE 

IN_ _ ỉ ị ID IE 

1Ẽ~ 3 \ 


CD//AB 
CD = AB 
EF//AB 
EF = AB 

Nên CD // EF và CD = EF, suy ra tứ giác 
CDEF là hbh. 

Do vậy: => MN / /(CEF) 

DE cz (CEF )J 




HÌNH HỌC 11 


58 


Chương II. Quan hệ song song 



















Toán 11 - http;//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 3.5. Cho tứ hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành ABCD. Gọi G là trọng tâm tam giác 
SAB và I là trung điểm của AB. Lấy điểm M trên đoạn AD sao cho AD = 3AM. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) 

b) Đường thẳng qua M và song song với AB cắt CI tại N. CMR: NG // (SCD) 

c) Chứng minh rang MG // (SCD). _ 


HD iSkGiảỉ 


a) Dễ thấy s là điểm chung của hai mặt phang 


Ta 


(SAD) và (ABC) 
AD c (SAD) 

BC a (SBC) 
có: _ 

AD//BC 


=> (SAD) n (SBC) = Sx / /AD / /BC 
b) Ta có: MN//IA//CD 


AM _ IN l . , IG _ 1 . _ ,, ,_ 

=> —— = -rir = — ; mà —— = — ( G là trọng tâm 
AD IC 3 IS 3 
của tam giác s AB) 


Nên ^^ = I ^- = ị^GN//SC 
IS IC 3 

Mà sc c (SCD) => GN / /(SCD) 
c) Gọi K = IM r\ CD => SK a (SCD) 


Mà MN//CD-- 


MN _1N _ 1 _ 
> CK~ 1C~ 3 = 


IM _ 1 
IK~3' 



Bài 3.6. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AD và AD = 2BC. Gọi o là giao 
điểm của AC và BD, G là trọng tâm của tam giác SCD. 
a) Chứng minh rằng OG // (SBC) 

c) Cho M là trung điểm của SD. Chứng minh rằng CM // (SAB) 

i 3 , 

d) Giả sử I năm trên đoạn sc sao cho sc = -^ SI. Chứng minh răng SA // (BID). 

HD ì&Gỉảỉ 

a) Gọi H là trung điểm của sc, ta có: = ^(1) 


Từ (1) và (2) 


OD _ OA 
OB ~ oc 
DG 
DH 


= ^ = 2^0D = 20B^^- = ị(2) 

BC BD 3 

^ = |(1) => OG//BH . Mà BH d (SBC) => OGII(SBC) 


í MM V /AD 

b) Gọi M’ là trung điểm của SA 1 

\MM' = ^AD 


Mặt khác vì BC // AD và BC = ^ AD (gt) và BC = MM’. Nên tứ giác BCMM’ là hình bình hành 
Suy ra CM IIBM', mà BM' d (SAB) => CM / l(SAB) 

, „ ,. oc _ 1 . oc _ 1 

c) Ta có: —— = — nên —— = —. 

OA 2 CA 3 

3 CI 1 Cĩ oc 

Mặt khác vì sc = _ SI nên ỡ/ / /5A và 01 d (BID) => SA/l(BID) 

2 cs 3 cs CA 


HÌNH HỌC 11 


59 


Chương II. Quan hệ song song 









Toán 11 - http;//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


s 



Bài 3.7. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của 
AB và CD. 

a) Chứng minh rằng MN song song với các mặt phẳng (SBC) và (SAD). 

b) Gọi p là trung điểm của SA. Chứng minh rằng SB và sc đều song song với mp (MNP) 

HD iSkGiảỉ 


a) Chứng minh MN //(SBC): 

Ta có: ị^ / /BC => MN / /(SBC) 
[BC c (SBC) 

Chứng minh MN // (SAD): 

Ta có: ị M ™ => MN / /(SAD) 

[AD c (SAD) 

b) Chứng minh SB // (MNP): 


Ta có: 


ÍSB//MP 
[MP c: (MNP) 


^>SB/ /(MNP) 


Chứng minh s // (MNP): 

Gọi Q = AC n MN . Khi đó Q là trung điểm 


của AC. 

Do đó: sc // PQ (T/c đường trung bình trong 
tam giác SAC) 

mà PQ c= (MNP) . Vậy sc // (MNP) 


s 



Bài 3.8. Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trọng tâm của tam giác ABD và BCD. 

a) Chứng minh rằng: MN // (ACD) và MN // (ABC) 

, , , MN 

b) Xác định giao tuyên của (DMN) và (ABC). Chứng minh giao tuyên này song song với MN. Tính —— 


a) Gọi K là trung diêm của BD. Vì M, N là trọng 
tâm của các tam giác ABD và BCD nên A, M, K 
thẳng hàng và c, N, K thẳng hàng, tức là AM cắt 
CN tại K 
Ta cổ: 

KM _ 1 KN _ 1 KM _ KN 
~KÃ~Ĩ~KC~3 ~KÃ~~KC = 


>MN//AC 


Tứ đó: 1 Ị => MN / /(ACD) và 

AC c (ACD)Ị 

AC^(ABC) J 

b) Trong mp (ABD): DM cắt AB tại I; trong 
mp(BCD): DN cắt BC tại J. Khi đó I, J là hai 
điểm chung của hai (DMN) và (ABC). Suy ra 
(DMN)n(ABC) = JJ 


HÌNH HỌC 11 


60 


Chương II. Quan hệ song song 












GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 X http://www.toanmath.com/ 

I, J lấn lượt là trung điểm của AB và BC nên IJ 
là đường trung bình trong tam giác ABC 

=> IJUAC\IJ = ỊaC . Mà MN // AC (câu a) 

nên MN // IJ. 

Ta có IJ = ^AC; 

2 

KM MN 1 ...._ 1 . _ AA MN 2 

= —-T = T => MN = 2- AC . Từ đó —— = ^ 
KA AC 3 3 IJ 3 


A 



Vấn đề 2. Dựng thiết diện song song vói một đường thẳng 

Phương pháp: Cho đường thẳng d song song với mặt phang (a) . Neu mặt phang (/?) chứa d và cắt (a) 

d//(a) 1 

theo giao tuyến d’ thì d’ song song với d . Nghĩa là: (/?) =) d [=> d//d' 

(J3)n(a) = d'\ 

Thiết diện cắt bởi một mặt phang chứa một đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước được 
xác định bằng cách phối hợp hai cách xác định giao tuyến đã biết. 

Bài 3.9. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD, o là giao điểm của AC và BD, M là 
trung điểm của SA. Tìm thiết diện của mặt phẳng ( a ) với hình chóp S.ABCD nếu (a) qua M và đồng 
thời song song với sc và AD. 

HD ì&Giải 

Vì ( a ) song song với AD nên ia) cắt hai mặt 
phang (SAD) và (ABCD) theo hai giao tuyến song 
song với AD. 

Tương tự ( a ) song song với sc nên {a) cắt hai 
mặt phang (SAC) và (SCD) theo hai giao tuyến 
song song với sc. 

Gọi o = AC n BD , ta có SC//OM( đường trung 
bình trong tam giác SAC) 

Qua o kẻ đường thẳng song song với AD, cắt AB 
và CD tại Q và p. Qua M, kẻ đường thẳng song 
song với AD cắt SD tại N. 

Bài 3.10. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy điểm M. Cho ( a) là mặt phẳng qua M, song song với hai 
đường thẳng AC và BD. 

a) Tìm giao tuyến của ( a ) với các mặt của tứ diện 

b) Thiết diên của tứ diện cắt bởi mặt phang (a) là hình gì? 

HD ĩ&Giải 

a) Giao tuyến của ( a ) với các mặt của tứ 
diện là các cạnh của tứ giác MNPQ có: 

MN Ị ì PQ //AC và MQ // NP // BD 


b) Thiết diện tạo bởi mặt phẳng ( a) với tứ 
diện là hình bình hành MNPQ 


Theo nhận xét trên, ta có MN // PQ // sc 
Vậy thiết diện là hình thang MNPQ 


s 




HÌNH HỌC 11 


61 


Chương II. Quan hệ song song 



























Toán 11 - httpĩ//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 3.11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm của hai đường 
chéo AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng ( a ) đi qua o, song song với AB và 
sc. Thiết diện đó là hình gì? 

HD ì&Giải 



Vậy MN // PQ. Do đó tứ giác MNPQ là hình 

thang __ 

Bài 3.12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi 
mặt phang đi qua trung điểm M của cạnh AB, song song với BD và SA. 


HD iSkGiảỉ 

Qua M vẽ đường thẳng song song với BD cắt AD 
tại N và cắt AC tại I. Qua M, I, N vẽ các đường 
thẳng song song với SA lần lượt cắt SB, sc, SD 
tại R, Q, p. 

Thiết diện là ngũ giác MNPQR. 



Bài 3.13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. M là một điểm di động trên đoạn AB. 
Một mặt phẳng (a) đi qua M và song song với SA và BC; ( a ) cắt SB, sc và CD tại N, p, Q 

a) Tứ giác MNPQ là hình gì? 

b) Gọi I là giao điểm của MN và PQ. Chứng minh rằng I nằm trên một đường thẳng cố định. 


a) Vì Me (SAB) và j (ữr)//A5 


nên 


[sa c= (SAB) 

(< a ) n (SAB) = MN và MN // AB. 

Tương tự ( a ) n (SBC) = NP và NP // BC; 

0 a ) n (SCD) = PQ ; (a) n (ABCD) = MQ và MQ 
// BC. Từ đó suy ra, tứ giác ABCD là hình thang. 

ịSe(SAB)n(SCD) 
b) Ta có I AB CI ( SAB),CD c ( SCD ) 

[AB//CD 

=> (SAB) n ( SCD ) = Sx và Sx // AB // CD 
ỊleMN (Z(SAB) 

Ị/e PQ d ( SCD ) 
>Ie(SAB)n(SCD)=>IeSx 


MN n PQ = 1 - 


(SAB) và (SCD) cố định nên Sx cố định. 
Dó đó I thuộc đường thẳng Sx cố định. 



HÌNH HỌC 11 


62 


Chương II. Quan hệ song song 
















Toán 11 - http;//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


c. BÀI TẬP Tự LUYỆN 

Bài 3.14 . Cho tứ diện ABCD. Qua điểm M nằm trên AC ta dựng được một mặt phang ( a ) song song với 
AB và CD. Mặt phẳng này lần lượt cắt các cạnh BC, BD và AD tại N, N và Q. 

a) Tứ giác MNPQ là hì nh gì? 

b) Gọi o là giao điểm của hai đường chéo của tứ giác MNPQ. Tìm tập họp các điểm o khi M di 
động trên đoạn thẳng AC. 

Bài 3.15 . Cho tứ diện ABCD. Trọng tâm G của tam giác ABD, điểm I nằm trên cạnh BC sao cho BI = 
2IC. Chứng mi nh rằng IG song song với mặt phẳng (ACD). 

Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành, Gọi M là trung điểm của cạnh SC; (P) là mặt phẳng 
qua M và song song với BD. 

a) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi (P) 

b) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của (P) với các cạnh SB và SD. Hãy tìm tỉ số diện tích của tam giác 
SME với tam giác SBC và tỉ số diện tích của tam giác SMF với tam giác SCD. 

c) Gọi K là giao điểm của ME với CB, J là giao điểm của MF và CD. Hãy chứng minh ba điểm K, 

, ^ , EP 

A, ĩ năm trên một đường thăng song song với EF và tìm tỉ sô ~r~ 


HÌNH HỌC 11 


63 


Chương II. Quan hệ song song 







Toán 11 - httpĩ//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§4. HAI MẶT PHẲNG SONG SONG 


A. KIÉN THỨC CẤN NẮM 


I Đinh nghĩa : Hai mặt phẳng (a) và (/?) được gọi là song song với nhau nếu chúng không có điểm 
chung. Kí hiệu: ( a ) / /(/?) hoặc (/?) / /(á) . Như vậy (a) / /(J3) <=> (a) n (J3) = (6 
II. Tính chất . 

1. Đinh lí 1 ■ Nếu mặt phẳng (a) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a, b cùng song với mặt phẳng 


a<z{ạ),b<z(à) 

(/?) thì (a) song song với (/?); nghĩa là anb = M • => (ặ) / /(/?) 

aỉ/(JS),b//(J3 ) 


Hê quả : Neu mặt phang (a) chứa hai đường thẳng cắt nhau a và b, mặt phang i/3) chứa hai đường thẳng 

cắt nhau a' và b' đồng thời a // a', b // b' thì mặt phang (a) song song với mặt phang (j8). 

2. Đỉnh lí 2 . Qua một điểm nằm ngoài một mặt phang cho trước có một và chỉ một mặt phang song song 
với mặt phẳng đã cho. 

a) Hê quả 1 ■ Neu đường thẳng d song song với mặt phang (á) thì trong (á) có một đường thẳng song 
song với d và qua d có duy nhất một mặt phang ( j8 ) song song với (a). 

b) Hê quả 2 . Hai mặt phang phân biệt cùng song song với mặt phang thứ ba thì song song với nhau. 

c) Hê quả 3. Cho điểm A không nằm trên mặt phẳng ( a ). Mọi đường thẳng đi qua A và song song với 
{à) đều nằm trong mặt phang đi qua A và song song với {á ). 

3. Đỉnh lí 3. Cho hai mặt phang song. Neu một mặt phang cắt mặt phang này thì cũng cắt mặt phang kia 
và hai giao tuyến song song với nhau. 

Hê quả : Hai mặt phẳng song song chắn trên hai cát tuyến song song những đoạn thẳng bằng nhau. 

4. Đinh lí 4 (Đjnh lí Ta-lét). Ba mặt phẳng đôi một song song chắn trên hai cát tuyến bất kì những đoạn 
thẳng tưong ứng tỉ lệ. 



AB _ AC _ BC 
A'B'~ A'C'~lrC' 


5. Đinh lí Ta-lét đào . 

Giả sử trên hai đường thẳng chéo nhau lần lượt lấy các điểm A, B, c và A’, B’, C’ sao 
cho AB _ BC _ CA 
cn ° A'B' - B'C' - C'A' 

Khi đó AA’, BB’, CC’ lần lượt nằm trên ba mặt phang song song, tức là chúng cùng song song với một 
mặt phẳng. 

III. Hình lăng tru và hình chóp cut 
1. Hình lăng tru 

Hình lăng trụ là một hình đa diện có hai mặt nằm trong hai mặt phang song song (gọi là hai đáy) và tất cả 
các cạnh không thuộc hai đáy đều song song với nhau (gọi là cạnh bên) 

Hai đáy của hình lăng trụ là các đa giác bằng nhau 

Các mặt khác hai đáy gọi là mặt bên: Mỗi mặt bên là một hình bình hành 

Các mặt tạo bởi hai cạnh bên không liên tiếp gọi là mặt chéo: Mỗi mặt chéo là một hình bình hành 
Đường chéo của các mặt chéo là đường chéo của hình lăng trụ 


HÌNH HỌC 11 


64 


Chương II. Quan hệ song song 

























Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Tùy theo đáy, ta gọi hình lăng trụ tam giác, hình lăng trụ tứ giác, hình lăng trụ lục giác,. . . 



Lăng trụ ngu giác 


2. Hình hôp 

Hì nh hộp là hình lăng trụ có đáy là hình bình hành. 

6 mặt của hình hộp chữ nhật đều là hình bình hành 

Các đường chéo của hình bình hành đồng qui tại một điểm là trung điểm của mỗi đường chéo 
(điểm đó gọi là tâm của hình hộp) 

Hình hộp có tất cả các mặt bên và các mặt đáy đều là hình chữ nhật gọi là hình hộp chữ nhật 
Hình hộp có tất cả các mặt bên và các mặt đáy đều là hình vuông gọi là hình lập phương 



3. Hình chóp cut 

Cho hình chóp S.AiA 2 ...A n . Một mặt phang 
không qua đỉnh, song song với mặt phang đáy 
của hình chóp cắt các cạnh SAi, SA 2 ,. . ., SA n 
lần lượt tại Ả 1 ,Ẩ 2 ,...,À n . Hình toạbởi thiết 
diện Á l Á 2 ...Á n và đáy A 1 A 2 ...A của hình chóp 
cùng các từ giác 

Ả l Ả 2 A 2 A l ,Á 2 A 3 A 3 A 2 ,...,Á n Ả l A l A n được gọi là 
hình chóp cụt, kí hiệu À ỉ Ẩ 1 ...À n .A ị A 2 ..A n 
Hình chóp cụt có: 

- Hai đáy là hai da giác có cạnh tương ứng 
song dong và tỉ số các cạnh tương ứng 
bằng nhau 

Các mặt bên là những hình thang 

- Các đường thẳng chứa các cạnh bên đồng 
qui tại một điểm. 



B. BÀI TẬP 

Vấn đề 1. Chứng minh hai mặt phẳng song song 
Phương pháp: 

1. Vận dụng định 11 1: Neu mặt phang {a) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, bvàa, b cùng song với mặt 

a <=(«■), ỉmz(ộ)1 

phẳng (/?) thì ( a ) song song với (/?) \ar\b = M Ị- => ( a ) / /(yổ) 

a//(j3),b//(j3)\ 

2. Ta chứng minh hai mặt phang ( a ) và (/?) cùng song song với mặt phang thứ ba (ý) 


HÌNH HỌC 11 


65 


Chương II. Quan hệ song song 































Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 4.1. Cho từ diện ABCD. Gọi Gi, G 2 , G 3 lân lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ABD. 
Chứng minh mặt phẳng (G 1 G 2 G 3 ) song song với mặt phẳng (BCD). _ 


Gọi M, N, p lần lượt là trung điểm của BC, CD, 
DB. Ta co: 

AG, 2 
= 3 


M e AG, và - 


N e AG 2 và 
p e AG, và 


AM 
AG 2 _ 2 

ÃÃT - 3 

AG 3 _2 
AP ~ 3 


HD ì&Giải 

Như vậy 
G,G 2 c(G,G 2 G 3 ) 
G|G 3 cz (G|G 2 G 3 ) 
GjG, o G,G 3 = Gj : 
G 1 G 2 //(BCD ) 

G, G 3 / K BCD ) 


Do đó ^- = ^-=>G.G,ỈỈAÍN 
AM AN 12 

Vì MN nằm trong (BCD) nên G,G, / l(BCD) 
AG 1 _ AG 3 
Ã M~~ÃP 

Vì MP nằm trong (BCD) nên G t G 3 / /(BCD). 


Tương tự - 


> G.G, / IMP 


>(G 1 G 2 G 3 )//(BCD) 



Bài 4.2. Cho hai hình vuông ABCD và ABEF ở trong hai mặt phang phân biệt. Trên các đường chéo AC 
và BF lần lượt lấy các điểm M và N sao cho AM = BN. Các đường thẳng song song với AB vẽ từ M và N 
lần lượt cắt AD và AF tại M’ và N\ Chứng minh: 

a) (ADF) // (BCE) 

b) M’N’ // DF 

c) (DEF) // (MM’N’N) và MN // (DEF). _ 


HD ìs^Giải 


a) Ta có: 
AD//BC Ị_ 
BC c (BCE)ị - 

■h 


• AD / /(BCE) 


>AF//(BCE ) 


AFIIBE 
BE c (BCF)J 
mà AD,AF a (ADF) 

Nên (ADF) // (BCE) 

b) Vì ABCD và ABEF là các hình vuông nên AC 
= BF. 


Ta có: MM'/ /CD => - 7 -^- = 

AD AC 

AW 7/Afí => ^ = ^(2) 

AF 


/4M' /4V 

Từ (1) và (2); —=> M'V/ /DF 
AD AF 

c) Từ chứng minh trên suy ra: DF // (MM’N’N) 
NN'//AB^ NN'//EFị 
NN'<=(MM'N'N) Ị 
=> EF//(MM'N'N ) 

Mà DF, EF chứa trong (MM’N’N) 

Nên (DEF) // (MM N’N) 

Vì MN chứa trong (MM’N’N) và 
(DEF)//(MM’N’N) 

Nên MN // (DEF) 


HÌNH HỌC 11 


66 


Chương II. Quan hệ song song 










Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 4.3. Cho hì nh lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi H là trung điểm của A’B’. 

a) Chứng minh rẳng: CB’ // (AHC’) 

b) Tìm giao tuyến d của (AB’C’) và (ABC). 

HD ì&Giải 


a) 


b) 


Ta có tứ giác AA’C’C là hình hình hà nh 
suy ra A’C cắt AC’ tại trung điểm I của 
mỗi đường. 

do đó IH // CB’ (đường trung bình của tam 
giác CB’A’) 

Mà IH chứa trong (AHC’) nên CB’ // 
(AHC’) 


Ta có 


\Ae(AB'C') 

[ Ae(ABC) 

=> A <= (AB 'C')n (ABC) 
Ịb'C'//BC 
Mà Ìb'C'c(AB'C') 
\bC cz (ABC) 


Nên (AB'C')n(ABC) = Ax//BC//B'C' 



Bài 4.4. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’ có các cạnh bên AA’, BB’, CC’. Gọi I, I’ tương ứng là 
trung điểm của hai cạnh BC và B’C’. 

a) Chứng minh rằng: AI // AT 

b) Tìm giao điểm của IA’ với mặt phẳng (AB’C’) 

c) Tìm giao tuyến d của (AB’C’) và (A'BC). _ 


HD iSkGiảỉ 


a) Ta có: II’ // BB’ và ir = BB’ 
Mặt khác AA’ // BB’ và AA’ = BB’ 
nên AA’ // II’ và AA’ = II’ 


Suy ra AATI là hình hình hà nh 
Suy ra AI//AT 

ÍAe (AB'C') 
|Ae(AA77) 
>Ae(AB'C')n(AA'I'I) 


b) Ta có : 


Tương tự : 


I'eB'C'^(AB'C') 

/'e (AA77) 

/'e (AS'C')n(AA77) 
A/' = (AB'C')n(AA77) 


Khi đó AI'rtA'I = E. Ta có 
EelA' 

EgAI' 

Vậy E là giao điểm của A’I và (AB’C’) 

Me(AB'C') 
Me (ABC') 
Ne(AB'C') 
Ne (ABC') 
Vậy: (AB'C')n(A'BC) = MN 


>Ee(AB'C') 
ao điểm của A’ 
c) Ta có: A'Br\AB' = M- 

Tươngtự: AC'nA'C = N = 


HÌNH HỌC 11 


67 


Chương II. Quan hệ song song 













Toán 11 - httpĩ//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 4.5. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi M, M’ lần lượt là trung điểm của các cạnh BC và 
B’C’ 

a) Chứng minh rằng AM song song với A’M’ 

b) Tìm giao điểm của mặt phang (AB’C’) với đường thẳng A’M 

c) Tìm giao tuyến d của hai mặt phẳng (AB’C’) và (BA’C’) 

d) Tìm giao điểm G của đường thẳng d với mặt phẳng (AM’M). Chứng minh G là trọng tâm của tam giác 

AB’C’. _ _ 

HD ĩ&Giải 


a) MM’ // BB’ và MM’ = BB’ =>MM’ // AB và 
MM’ = AB(hình lăng trụ) 

Suy ra tứ giác AA’M’M là hình bình hành => AM 
// A’M’ 

b) Gọi I = A'Mr\AM' 

Ta có: 

[IeA'M 

ị c 'l ^' C 'l ^C'e(AB'C')n(BA'C') 

[Ce (BA'C') 

AB'nA'B = 0 


Oe(AB'C') 

Oe(BA'C) 
d mC'0 = (AB'C')r\(BA'C') 

\dd{AB'C') _ 

ị _ =>dnAM = 

[AM' d (AB'C) 

Ge d 
GeAM' 


Oe (. AB'C')n(BA'C ’) 


>Ge{AM'M) 


Ta có OC'nAM' = G 


Mà OC’, AM’ là trung tuyến tam giác AB’C’ 
Vậy G là trọng tâm của tam giác AB’C’ 



HÌNH HỌC 11 


68 


Chương II. Quan hệ song song 










Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

c. BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Bài 4.6. Cho hình lăng trụ tam giác ABC.A’B’C’. Gọi I, K, G lần lượt là trọng tâm của tam giác ABC, 
A’B’C\ A’CC’. Chứng minh rang: 

a) Mặt phẳng (IKG) song song với mặt phẳng (BB’CC’) 

b) Xác định thiết điện của lăng trụ với mặt phang (IKG). Thiết diện là hình gì ? 

c) Gọi H là trung điểm của BB’. Chứng minh (AHI) // (A’KG). 

Bài 4.7. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Chứng mi nh rằng: 

a) (ẠB’D’)//(C’BD) ' 

b) Bốn tâm đối xứng của bốn mặt bên là bốn đỉnh của một hình bình hành. 

Bài 4.8 . Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình hình h à nh. Mặt phẳng (ớr) qua M của cạnh bên SA 
và song song vói mặt đáy. Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phẳng (a ). Thiết diện là hình gì? 
Bài 4.9. Cho hình chóp tứ giác S.ABCD và điềm M trên cạnh sc. Xác định thiết diện của hình chóp với 
mặt phẳng qua M và song song vói (SAB). 


HÌNH HỌC 11 


69 


Chương II. Quan hệ song song 








Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


§5. PHÉP CHIÉƯ SONG SONG 


A. KIÉN THỨC CẦN NẮM 

1. Phép chiếu song song 

Cho mặt phẳng ( a ) và đường thẳng A cắt (a). Với mỗi điểm M trong không gian, đường thẳng qua 
M và song song hoặc trùng với À cắt (a) tại điểm M' xác định. 

Điểm M' gọi là hình chiếu song song của điểm M trên mặt phang ( a ) theo phương A. 

- Mặt phẳng ( a ) được gọi là mặt phẳng chiếu, phương của đường thẳng A được gọi là phương chiếu. 
Phép đặt tương ứng mỗi điểm M trong không gian với hình chiếu M' của nó trên mặt phẳng (a) được 
gọi là phép chiếu song song lên ( a ) theo phương A 



2. Các tính chất của phép chiểu song song (với đường thẳng và đoạn thẳng không song song hoặc trùng 
với phương chiếu) 

Phép chiều song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không làm thay đổi thứ 
tự ba điểm đó; 

Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thành 
đoạn thẳng; 

- Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng 
nhau; 

Phép chiều song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng 
song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng. 

3. Hình biểu diễn của môt số hình không gian trẽn măt phẳng 

- Một tam giác bất kì bao giờ cũng có thể là hình biểu diễn của một tam giác tuỳ ý cho trước ( có 
thể là tam giác đều, tam giác cân, tam giác vuông,. . .); 

Một hình bình hành bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình biểu diễn của một hình bình hành tuỳ ý 
cho trước ( có thể là hình bình hành, hình vuông, hình chữ nhật, hình thoi,. . .). 

Một hình thang bất kì bao giờ cũng có thể coi là hình biểu diễn của một hình thang tuỳ ý cho 
trước, miễn là tỉ số độ dài hai đáy của hình biểu diễn phải bằng tỉ số độ dài hai đáy của hình đã 
cho. 

Người ta thường dùng hình elip để biểu diễn hình tròn. 


_ B. BẢI TẬP _ 

Bài 5.1. Tam giác ABC có hình chiếu song song là tam giác A'B'C'. Chứng minh rằng trọng tâm của tam 
giác ABC có hình chiếu song song là trọng tâm của tam giác A'B'C'. 

HD ì&Giải 

Gọi G là trọng tâm của tam giác ABC G' là hình chiếu song song của nó. Gọi M là trung điểm cùa BC thí 
A, G, M thẳng hàng. 

Gọi M' là hình chiếu của M. Khi đó theo tính chất của phép chiếu song song ta CÓ:A', G' M' thẳng hàng và 


A'G' _ AG _ 2 
A'M'~ AM ~ 3 


_, B'M' BM 2 

(1); B , M , c thang hàng và —7-=- = —2=7 = A. 

M'C' MC 3 


Từ (1) và (2) suy ra G' là trọng tâm của tam giác A'B'C'. 


( 2 ) 


HÌNH HỌC 11 


70 


Chương II. Quan hệ song song 











Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 5.2. 

a) Vẽ hình biểu diển của một tứ diện và trọng tâm của nó. 

b) Vẽ hình biểu diễn của tam giác vuông nột tiếp trong đường tròn. 

HD ĩslGìỏì 

a) Vẽ hình biểu diễn của tứ diện ABCD. Lấy M, N lần lượt là trung điểm của AB và CD thì trung 
điểm G của MN sẽ biểu diễn cho trọng tâm của tứ diện. 

b) Vẽ elip tâm o là hình biểu diễn của đường tròn đã cho. Lấy hai điểm A và B là hai điểm trên elip 
sao cho B, c, o thẳng hàng và một điểm A thuộc elip sao cho A khác với B và c. Khi đó, tam 
giác ABC là hình biểu diễn của một tâm giác vuông nội tiếp trong một đường tròn. 



Bài 5.3. Cho tam giác ABC. Hãy chọn mặt phẳng chiếu ( a ) và phương chiếu của tam giác ABC trên (ộ) 
là: 

a) Một tam giác cân 

b) Một tam giác đều 

c) Một tam giác vuông _ 

HD ĩ&Giải 

a) Qua BC dựng một mặt phẳng ( a ) không đi qua 
A. Trong mặt ( a ) ta dựng tam giác cân BCAi(BAi 
= CAi). Khi đó, phép chiếu song song lên (a) 
theo phương chiếu A= AAi biến tam giác ABC 
thành tam giác cân AiBC. 

b) Trong {á) ở câu a), ta dựng tam giác BCA 2 và 

c) Chọn phương chiếu À = AA 2 . Trong mặt phang 
(a) câu a), ta dựng tam giác vuông BCA 3 

[bAịC j = 90° và chọn phương A = AA 3 . 

Bài 5.4. 

a) Vẽ hình biểu diễn của một hình vuông nội tiếp trong một đường tròn. 

b) Vẽ hình biểu diễn của một lục giác đều. 

HD ì&Giải 

a) Vẽ tam giác tam giác vuông nội tiếp trong một đường tròn (Theo bài 5.2). Qua o ta kẻ hai dây 
ME và NF của elip lần lượt song song với AC và AB. Khi đó, tứ giác MNEF là hình biểu diễn của 
một hình vuông nội tiếp trong một đường tròn. 

b) Xét hình lục giác đều ABCDEF (Hình 5.4bi), ta nhận thấy: 

- Tứ giác OABC là hình thoi 

Các điểm D, E, F lần lượt là các điểm đối xứng của các điểm A, B, c qua tâm o 
Từ đó, suy ra cách vẽ hình biểu diễn của lục giác đều ABCDEF như sau: 

- VẼ hình bình hành oA'B'C' biểu diễn cho hình thoi OABC. 

Lấy cá điểm D', E', F' lần lượt đối xứng với các điểm A', B' C' qua O', ta được hình biểu diễn A' 
B'C'D'EF' (hình 5.4 b 2 ) của hình lục giác đều ABCDEF. 



HÌNH HỌC 11 


71 


Chương II. Quan hệ song song 





















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 5.5. Giả sử tam giác ABC là hình biểu diễn của một tam giác đều. Hãy dựng hình biểu diễn của tâm 
đường tròn ngoại tiếp tam giác đều đó. 


HD ìSiGiải 

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều trùng với 
trọng tâm của tam giác đó, nên hình biểu diễn của 
tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác đều chính là 
trọng tâm của o của tam giác ABC. 



Bài 5.6. Cho một elip là hình biểu diễn của một đường tròn. Hãy vẽ hình biểu diễn của mỗi hình sau: 

a) Một dây cung và đường kính vuông góc với dây cung đó của đường tròn 

b) Hai đường kính vuông góc của đường tròn 

c) Một tam giác đều nội tiếp đường tròn. _ 

HD ĩ&Giải 

a) Vẽ dây cung MN và một dây cung PQ đi qua tâm o của elip và trung điểm I của MN. 

Khi đó MN và PQ lần lượt là hình biểu diễn của một dây cung và một đường kf nh vuông góc vói 
dây cung đó của đường tròn. 

b) Sau bước câu a), vẽ dây cung AB qua o và song song với MN. Khi đó PQ và AB là hình biểu diễn 
của hai đường kính vuông góc với đường tròn. 

c) Sau câu a) b), ta vẽ hai dây cung AB và PQ. Khi đó tam giác AEF là hình biểu 

PQ của elip là hình biểu diễn của hai diễn của một tam giác đều nội tiếp 

đường kính vuông góc với đường tròn. Từ đường tròn đã cho. 

trung điểm J của OB, vẽ dây cung EF // 


Hình 

5.6 


Bài 5.7. Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Trên các cạnh AA', BC lần lượt lấy các điểm M và N không 
trùng với các đỉnh của hình hộp. Trong hình bình hành A'B'C'D' lấy một điểm p. Hãy xác định thiết diện 
của hình hộp khi cắt bởi mp(AMN). 

HD ì&Giải 

Trước hết, ta tìm giao điểm của Pm với mặt phang 
(ABCD). Gọi P' là hình chiếu của p trên 
mp(ABCD) theo phương chiếu AA'. Khi đó PM 
cắt P'A tại I. Vì I thuộc mp(ABCD) nên IN cắt AB 
tại K. Gọi E là giao điểm của KM với A'B'. Nối E 
với p cắt A'D' và B'C' lần lượt tại F và G. Vậy 
thiết diện cần tìm là ngũ giác MKNGF. 

BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 




Bài 5.8. Vẽ hình chiếu của tứ diện ABCD lên mặt phẳng (P) theo phương chiếu AB (AB không song song 
với (P)). 

Bài 5.9. Vẽ hình chiếu của hình hộp ABCD.A 1 B 1 C 1 D 1 lên mặt phẳng (P) theo phương chiếu ACi( ACi 
không song song vói (P)). 


HÌNH HỌC 11 


72 


Chương II. Quan hệ song song 





































Toán 11 - http://www.toanmath.com/ _ 

ÔN TẬP CHƯƠNG II 


GV. Lư Sĩ Pháp 


A. CÁC DẠNG TOÁN cơ BẢN CỦA CHƯƠNG II 


DẠNG 1. Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng 

Phương pháp 1. (áp dụng nội dung tính chất 5 của bài 1 sgk/47). Ta tìm hai điểm chung phân biệt của 
Me (a)n(p) 

hai mặt phẳng. Cụ thể: • N G (oc) n (p) => MN = (oc) n (p) 

M 

Phương pháp 2. (Áp dụng HQ của nội dung Định lí 2 của bài sgk/57) 

a//b . . . , v , 

Cụ thê: , V =>(a)n(ị3) = A,A//a//b hoặc trùng với một trong hai đường thăng a và b. 

a d (cx) v v 

Phương pháp 3. (Áp dụng nội dung Định lí 2 của bài 3 sgk/61) 
a//(a) 


Cụ thể: 


>($)n(à) = b,b//a 


DẠNG 2. Tìm giao điểm của đường thẳng và mặt phắng 

Phương pháp: Tìm giao điểm của đường thẳng d và mặt phẳng (a), phương pháp chung: 


d' c=(a) 1 _ , ỉ \ 

J \=>I = dn(a) 
d'nd = l\ 

♦ ìs. Chọn mặt phẳng (p) chứa đường thẳng d sao cho dễ tìm giao tuyến với (a) là d 1 

dc (p) I 

Cụ thể: (ị3)n(a) = d / = 
d' nd = I ị 

DẠNG 3. Chứng đường thắng song song vói mặt phẳng 
Phương pháp: (áp dụng nội dung Định lí 1 của bài 3 sgk/61) 

d&( a)l 

Cụ thể: dlld 1 Ị=>d//(oc) 

d' cz(a) 

DẠNG 4. Chứng minh hai mặt phẳng song song 
Phương pháp: (Áp dụng nội dung Định lí 1 của bài 4 sgk/64) 
a,èc( a) I 

Cụ thể: a//(p),fc//(p)Ị=>(a)//(p) 

anb = M 

DẠNG 5. Dựng thiết diện 

Dựng thiết diện của hình (H) khi cắt bởi mặt phẳng (a): 

Phương pháp chung: Ta tìm các giao tuyến (nếu có) của (a) với mặt đáy và các mặt bên của hình (H). 
Đoạn nối giữa các giao tuyến cho ta một hình, hình đó là thiết diện cần tìm. 

Lưu ý: 


HÌNH HỌC 11 


73 


Chương II. Quan hệ song song 







Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


© Dựng thiết diện song song với một đường thẳng: (a) đi qua một điểm và song song vói hai đường 
thẳng trong hình (H) hoặc qua hai điểm và song song với một đường thẳng trong hình (H). 

Phương pháp: Cho đường thẳng d song song với mặt phẳng (a). Nếu mặt phẳng (p) chứa d và cắt (a) 
theo giao tuyến d' thì d' song song với d. 

© Dựng thiết diện song song với một mặt phẳng trong hình (H): (a) song song vói một mặt phẳng 
nào đó trong hình (H). 

Phương pháp: 

ÁP dụng : Khi (a) song song với một mặt phẳng (p) nào đó thì (a) sẽ song song với tất cả đường 
thẳng trong (p). 

"ỈS. Đe xác định giao tuyến của (a) với các mặt của hình (H), ta làm như sau: 

♦ Tìm đường thẳng d nằm trong (p) 

♦ Vì (oc)//(ị3) nên (a) cắt những mặt phẳng chứa d theo các giao tuyến song song với d. 

DẠNG 6. Chứng minh hai đường thẳng song song 
Phương pháp: 

1. Chứng minh chúng cùng thuộc một mặt phang và dùng phương pháp chứng minh hai đường thẳng 
song song trong hình học phẳng( như tính chất đường trung hình của tam giác, định lí Talét đảo, tính chất 
song song của hai đường thẳng cùng vuông góc với đường thẳng thứ ba, ...) 

2. Chứng minh chúng cùng song song với đường thẳng thứ ba. 

3. Dùng tính chất: Hai mặt phang phân biệt lần lượt chứa hai đường thẳng song song thì giao tuyến của 


ae (a) 
be (/3) 
aHb 


chúng(nếu có) cũng song song với hai đường thẳng ấy. Tức là: 


=>cllallb 


/ar)n(jỢ) = c 



4. Dùng định lý về giao tuyến của ba mặt phang: ị yổn ỵ= b => 


DẠNG 7. Chứng minh ba điểm thẳng hàng, ba đường thẳng đồng qui. 

Phương pháp: 

ìs. Đe chứng minh ba điểm thẳng hàng, ta chứng minh chúng cùng thuộc hai mặt phang phân biệt. Khi đó 
chúng thuộc giao tuyến hai mặt phang đó. 

Đe chứng mi nh ba đường thẳng đồng qui, ta chứng mi nh giao điểm của hai đường thẳng này là điểm 
chung của hai mặt phẳng mà giao tuyến là đường thẳng thứ ba. 


B. BÀI TẬP 


Bài 1. Cho hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phẳng 

a) Tìm giao tuyến của các mặt phang sau: (AEC) và (BFD); (BCE) và (ADF) 

b) Lấy M là một điểm thuộc đoạn DF. Tìm giao tuyến của đường thẳng AM với mp(BCE) 

c) Chứng minh hai đường thẳng AC và BF không cắt nhau. 


HD ĩSkGiải 


a) Gọi G = ACnBD;H = AEnBF 

Ta có ( AEC ) n (BFD) = HG 

Tương tự: Gọi I = AD n BC\ K = AF n BE 


c) Neu AC và BF cắt nhau thì hai hình thang đã 
cho cùng nằm trên một mặt phang. Điểu này 
trái với giả thiết. 


Ta có: (BCE) n (ADF) = IK 
b) Gọi N = AMnIK. Ta có: N = AM n (BCE) 


HÌNH HỌC 11 


74 


Chương II. Quan hệ song song 






Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang và AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là 
trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN) 

Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (AMN). 


a) Gọi E = ADr\BC. Ta có 
(SAD)n(SBC) = SE 

b) Gọi F = SEnMN,P = SDnAF 
Ta có: P = SDn(AMN ) 

c) Thiết diện là tứ giác APNM 


Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hì nh hình hành. Gọi o là giao điểm hai đường chéo, M, 
N, p, theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng SA, BC, CD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang (SAC) và (SBD). 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng so với mp(MNP). 

c) Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNP). 

HD ì&Giải 

c) Gọi E = AB n NP', F = AD n NP 

a) Ta có ( SAC ) n (SBD) = SO R = SBn ME; Q = SDn MF 

b) Gọi H = AC n NP; I = so n MH Thiết diện cần tìm là ngũ giác MQPNR 

Ta có: I = SO n (MNP) 

s 


Bài 4. Từ các đỉnh của tam giác ABC ta kẻ các đoạn thẳng AA’, BB’, CC’ song song , cùng chiều, bằng 
nhau và không nằm trong mặt phang của tam giác. Gọi I, G và K lần lượt là trọng tâm của các tam giác 
ABC, ACC\ A’B’C\ 

a) Chứng minh rằng (IGK) // (BB’C’C) 

b) Chứng minh rằng (A’GK) // (AIB’). _ 

HD ỉ&Giải 




HÌNH HỌC 11 


75 


Chương II. Quan hệ song song 












Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) Gọi M, M’ tương ứng là trung điểm AC và 
A’C’, ta có: 

Is BM,Gg C'M,Kg B'M', theo tính chất trọng 
tâm ta có: 


MI 

MB 

MI 

~MB 


^; = \=>IGI IBC' 
MC' 3 

M'B' 3 


Ta có: 


l BC'c(BB'C'C) 

1™' =>*/WC 


Mặt khác ta có: 


/G c (/GẢ') 
] /X c (/GẢ') 
\lGnIK = I 


'C) 

'C) 


Từ đó suy ra: (IGK) // (BB’C’C) 



b) Gọi E và F tương ứng là trung điểm của BC và B’C’, o trung điểm A’C.A, I, E thẳng hàng nên (AIB’) 
chình là (AEB ). A , G’ c thẳng hàng nên (A GK) chính là (A’CF) 

Ta cỏ: B’E // CF (do B’FCE là hình bình hành và AE // A’F nên (AIB’) // (A’GK) _ 

Bài 5. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Hai điểm M, N lần lượt nằm trên hai cạnh AD và CC’ sao cho 
AM _CN 
MD - NC' 

a) Chứng minh rằng đường thẳng MN song song với mặt phẳng (ACB’) 

b) Xác định thiết diện của hình hộp cắt bởi mặt phẳng đi qua MN và song song với mặt phẳng (ACB’). 


a) Vẽ MP song song với AC và cắt CD tại p 

^ , AM CP CN 

MD PD NC' 

Do đó: PN // DC’ // AB’ 

Đường thẳng MN chứa trong (MNP) và mặt 
phẳng này có MP//AC, PN//AB’. 

Vậy (MNP) // (ACB’). Suy ra MN // (ACB’) 

b) Vì mặt phẳng (MNP) song song với mặt phẳng 
(ACB’) nên hai mặt phang đó sẽ cắt các mặt bên 
của hình hộp theo các giao tuyến song song 


HD ĩSkGiải 

Ta vẽ NQ //CB\ QR // C’A’ // CA, RS // 
AB’ //PN và SM //QN. Thiết diện của hình 
hộp cắt bởi mặt phẳng đi qua 
MN và song song với mặt phang (ACB’) là 
lục giác MPNQRS có các cạnh đối song 
song với nhau từng đôi một: MP // RQ, PN 
// SR, NQ//MS. 



Bài 6. Cho hình lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ 

a) Chứng minh rằng hai đường chéo AC’ và A’C cắt nhau và hai đường chéo BD’ và B’D cắt nhau 

b) Cho E, F lần lượt là trung điểm của hai đường chéo AC và BD. Chứng minh MN = EF 


HÌNH HỌC 11 


76 


Chương II. Quan hệ song song 



















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


HD ì&Giải 


a) Hình bình hành ACC’A’ có hai đường chéo là 
AC’ và A’C cắt nhau tại trung điểm M của mỗi 
đường. Tương tự, hai đường chéo BD’ và B’D cắt 
nhau tại trung điểm N của mỗi đường. 

b) Trung điểm E của AC là hình chiếu của trung 
điểm M của AC’ theo phương của cạnh hình lăng 
trụ. Tương tự, trung điểm F là hình chiếu trung 


điểm N của đường thẳng chéo BD’ trên BD. ta 

cc ' 

có: EM // CC’ và EM = 

2 

Mặt khác: FN // DD’ và FN = • Từ đó suy 

ra tứ giác MNFE là hình bình hành và ta có: 
MN = EF 



Bài 7. Cho tứ diện ABCD. Trên AD lấy trung điểm M, trên cạnh BC lấy một điểm N bất kì khác B và c. 
Gọi (P) là mặt phẳng qua đường thẳng MN và song song với CD. 

a) Xác định thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mp(P). 

b) Xác định vị trí N trên BC sau cho thiết diện là một hình bình hành. 

HI) ìsXỉỉảỉ 

a) Ta có 

CD c ( ACD),CD / /(P) => ( ACD ) n ( p) = MJ. 

CD 

b) Ta có: MJ = —. Vậy đế hình thang MINJ 

là hình bình hành <^> NI = MJ = -CD 

Sao cho MJ // CD ( J thuôc trên AC) 

2 

Tương tự, ta có: ( BCD ) n (P) = NI , sao cho 

Suy ra: N là trung điểm của BC 

NE/CD và I thuộc BD. 

Vậy thiết diện là hình thang MINJ (MJ // NI) 

/ J 


N i 


Bài 8.Cho bốn điểm A, B, c, D không cùng nằm trong một mặt phang. Gọi I, J lần lượt là trung điểm các 

đoạn AD, BC. Chứng minh rằng IB và JA không nằm trong cùng một mặt phang. 

HD ì&Giải 

Ta dùng phương pháp phản chứng. 

Giả sử có một mặt phẳng ( a ) chứa đồng thời IB 

JAd(a)J Je(a) 

|Ae(flr) 

và JA. Khi đó ta có: 

ịce BJ 

T „ , , [/€(«) 

[BJ cz ( a ) 

IB c= (a) => ị 

[Be(a) 

ỈDeAI n f x 

=>De(a) 

[AI c (a) 


HÌNH HỌC 11 


77 


Chương II. Quan hệ song song 















GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

Vậy A, B, c, D cùng thuộc ( a). Điều này vô lí vì 
A, B, c, D không cùng nằm trong một mặt phẳng 



Bài 9. Cho tứ diện SABC có E, F lần lượt là trung điểm của SB, AB. Lấy G là một điểm trên đoạn AC 
sao cho G không trùng với trung điểm của AC. Gọi I là giao điểm của GF và mặt phang (SBC) 

a) Chứng minh I thuộc đường thẳng BC 

b) Xác định thiết diện tạo bởi (EFG) và tứ diện SABC. 

HD ì&Giải 


a) 


/e FG 
FG c (ABC) 
I e (ABC) 

I e (SBC) 


> / G (ABC) 


I € (ABC) n (SBC) 


=>/e BC 

( Hay nói cách khác, ta đi chứng minh ba điểm I, 
B, c thẳng hàng) 

b) Do EF// SA mà EF c (EFG) nên (EFG) // SA. 
Vậy (EFG) cắt hai mặt phẳng (SAB) và (SAC) lần 
lượt theo hai giao tuyến EF và GH cùng song song 
với SA(H thuộc SC). Ta có thiết diện cần tìm là 


s 



EFGH _ 

Bài 10. 

Cho hình chóp S.ABCD có ABCD là hình bình hành. Gọi M là một điểm di động trên cạnh sc và (à) là 
mặt phẳng qua AM và song song với BD. 

a) Chứng minh (a) luôn chứa một đường thẳng cố định khi M di động trên cạnh sc 

b) Gọi E, F lần lượt là giao điểm của (a) với các cạnh SB, SD. Hãy xác định điểm E, F 

Gọi I, J lần lượt là giao điểm của ME với BC và MF với CD. Chứng minh rằng ba điểm I, J. A thẳng 
hàng. 

HD ì&Giải 


a) (a) song song với BD nên (a) sẽ cắt 
mp(ABCD) (chứa BD) theo một giao tuyến d đi 
qua A( điểm chung) và song song với BD. Do A 
cố định và BD cố định nên d chính là đường thẳng 
cố định cần tìm 

b) Gọi I là giao điểm của d với đường thẳng BC. 
Giao điểm IM với SB chính là điểm E cần tìm 
Tưong tự: gọi J là giao điểm của d với đường 
thẳng CD. Giao điểm của MJ với SD chình là 
điểm F cần tìm 


c) Theo chứng minh trên I, J, A cùng thuộc trên 
d, nên chúng thẳng hàng. 



I Bài 11. Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành. Gọi M là trưng điểm của sc. 


HÌNH HỌC 11 


78 


Chương II. Quan hệ song song 














Toán 11 - httpì//www. toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


a) Tìm giao điểm I của AM với (SBD). Chứng minh: IA = 2IM 

b) Tìm giao điểm F của SD với (ABM). Chứng minh F là trung điểm của SD 

c) Gọi N là một điểm tùy ý trên AB. Tìm giao điểm của MN với (SBD). 

HD ì&Giải 


a) Tìm giao điểm I của AM với (SBD): 

Gọi o = AC n BD . Trong mp (SAC), có 
I = SOnAM 

ỊỉgAM 

khi đó e SO e ( SBD ) 

=> / = AM n (SBD) 

Chứng minh IA = 2IM: 

Trong tam giác SAC: AM; so là trung tuyến và 
I = so n AM 

=^> I là trọng tâm của tam giác s AC => LA = 
2IM. 

b) Tìm giao điểm F của SD với (ABM) 

Trong (SBD), gọi F = SD n BI, 

\FgSD 

khi đó: [Fg bi ^(ABM) 

=>F = SDn(ABM) 

Chứng minh F là trung điểm của SD: I là trọng 
tâm tam giác SAC => SI = 210 


Trong tam giác SBD có: so là trung tuyến và 
SI = 210 suy ra I là trọng tâm của tam giác 


SBD. 

Từ đó suy ra: F là trung điểm của SD 

c) Tìm giao điểm của MN với ( SBD ): 
Gọi K = MN n BI ,(Trong (ABM)), khi đó 


[KgMN 

í ” ' * _=> K 

[KgBI cz(SBD) 


= MN n(SBD) 



BÀI TẬP ĐỀ NGHỊ 

Bài 1. Cho hình chóp S.ABCD có AB và CD không song song. Gọi M là một điểm thuộc miền trong của 
tam giác SCD. 

a) Tìm giao điểm N của đường thẳng CD và mặt phang ( SBM) 

b) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SBM) và (SA C) 

c) Tìm giao điểm I của đường thẳng BM và mp(SAC) 

d) Tìm giao điểm p của sc và mp (ABM), từ đó suy ra giao tuyến của hai mặt phang ( SCD ) và (ABM) 
Bài 2. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm các cạnh SA, SD và G là trọng tâm của 
tam giác SCD. Tìm giao điểm của: 

a) MG và mp(ABCD) b) BN và mp(&4G) 

Bài 3. Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M là một điểm nằm trong tam giác SCD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang ( SBM) và ( SAC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng BM và mp(5AC) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (ABM) 

Bài 4. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD (ABII CD, AB > CD ). Gọi 
I, J theo thứ tự là trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Xác định giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAD ) và (SBC), (SAQ và (SBD) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mp (AIJ) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mỹ(AIJ) 

Bài 5. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M là điểm giữa SvàA;N là điểm 
nằm giữa s và B; giao điểm của hai đường thẳng AC và BD là o. 

a) Tìm giao điểm của mặt phang ( CMN) với đường thẳng so 

b) Xác định giao tuyến của hai mặt phang ( SAD ) và ( CMN) 

c) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (CMN). 

Bài 6. Cho hình thang ABCD và ABEF có chung đáy lớn AB và không cùng nằm trong một mặt phang 

a) Tìm giao tuyến của các mặt phang sau: (AEC) và (. BFD ); ( BCE ) và (ADF) 

b) Lấy M là một điểm thuộc đoạn DF. Tìm giao tuyến của đường thẳng AM với mp (BCE) 

Bài 7. Cho hình chóp S.ABCD đáy ABCD là hình bình hành. Trên đoạn SA lấy điểm M sao cho 2SM = 


HÌNH HỌC 11 


79 


Chương II. Quan hệ song song 








GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 

MA, trên đoạn SB lấy điểm N sao cho 2SN = NB. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và ( SBD ); (SAD) và (SBC) 

b) Chứng minh rẳng: MN // cò 

c) Điểm p nằm trên cạnh sc không trùng với s, c. Tìm giao tuyến hai mp (MNP) và ( SCD ) 

Bài 8. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. 

a) Hãy xác định giao tuyến của các mặt phang ( SAB ) và ( SCD ); (SBC) và ( SAD) 

b) M là điểm thuộc cạnh sc, tìm thiết diện của hình chóp với mp(ABM). Thiết diện là hình gì? 

Bài 9. Cho hình chóp S.ABCD, có đáy ABCD là hình thang và AB là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là 
trung điểm của các cạnh SB và sc. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phang ( SAD ) và (SBC) 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng SD với mặt phẳng (AMN) 

c) Tìm thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (AMN). 

Bài 10. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi o là giao điểm hai đường chéo. Gọi 
M, N, p, theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng SA, BC, CD. 

a) Tìm giao tuyến của hai mặt phẳng ( SAC ) và ( SBD). 

b) Tìm giao điểm của đường thẳng so với mp(MNP). 

c) Tìm thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNP). 

Bài 11. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB 
và CD. 

a) Chứng minh rằng MN song song với các mặt phẳng (SBC) và ( SAD ). 

b) Gọi p là trung điểm của SA. Chứng minh rằng SB và SC đều song song với mp (MNP) 

Bài 12. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang, đáy lớn AD vầAD = 2 BC. Gọi o là giao 
điểm của AC và BD, G là trọng tâm của tam giác SCD. 
à) Chứng minh rằng ỌG // (SBC) 

c) Cho M là trung điểm của SD. Chứng minh rằng CMII (SAB) 

, 3 , 

d) Giả sử 1 năm trên đoạn SC sao cho sc = ịsi . Chứng minh răng SA II (B1D). 

Bài 13. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang (ADIIBC, AD > BQ. Gọi M, N, E lần lượt là trung 
điểm của AB, CD, SA. 

a) Chứng minh rằng: (MEN) II (SBC) 

b) Trong tam giác SAD vẽ EFIIAD ( F e SD ). Chứng mi nh rằng F là giao điểm của mặt phẳng (MNE) 
với SD. Từ đó suy ra thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNE) là hình gì? 

Bài 14. Cho tứ diện ABCD. Gọi ƠI, Ơ 2 , Ơ 3 lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC, ACD, ABD. 
Chứng minh mặt phang (G 1 G 2 G 3 ) song song với mặt phang (BCD). 

Bài 15. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành ABCD, o là giao điểm của AC và BD, M là 
trung điểm của SA. Tìm thiết diện của mặt phẳng (a) với hình chóp S.ABCD nếu (a) qua M và đồng 
thời song song với SC và AD. 

Bài 16. Cho tứ diện ABCD. Trên AB lấy điểm M. Cho (à) là mặt phang qua M, song song với hai đường 
thẳng AC và BD. 

a) Tìm giao tuyến của (a) với các mặt của tứ diện 

b) Thiết diện của tứ diện cắt bởi mặt phang (á) là hình gì? 

Bài 17. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo 
AC và BD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt phẳng (a) đi qua o, song song với AB và sc. 
Thiết diện đó là hình gì? 

Bài 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình hình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi 
mặt phang đi qua trung điểm M của cạnh AB, song song với BD và SA. 

Bài 19. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi o là giao điểm của AC và BD. Gọi 
M, N, p, theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng SA, BC, CD. 

a) Tìm giao tuyến của mp(SAC) và mp (MNP). Từ đó suy ra giao điểm của đường thẳng so với 
mọ(MNP). 


HÌNH HỌC 11 


Chương II. Quan hệ song song 





Toán 11 - http://www.toanmath.com/ _ GV. Lư Sĩ Pháp 

b) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (ớr) qua M đồng thời song song vói AB và 

sc. 

Bài 20. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Gọi o là giao điểm của AC và BD. Gọi 
M, N, p, theo thứ tự là trung điểm các đoạn thẳng SA, BC, CD. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng so với mp(MNP). 

b) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (p) qua M đồng thời song song với AB và sc. 
Thiết diện là hình gì? 

Bài 21. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
SA, CD. 

a) Chứng minh rằng (OMN) II (SBC) 

b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phang ( OMN) 

Bài 22. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi I, J lần lượt là trung điểm SB, 
CD. 

a) Chứng minh rằng: IJ ll(SAD) 

b) Gọi (ỡr) là mặt phẳng qua IO và song song với sc. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt 
bởi mp(ỡr). 

Bài 23. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi p, Q lần lượt là trung điểm 
sc, AB. 

a) Chứng minh rằng ( OPQ) II (,SAD ) 

b) Xác định thiết diện của hình chóp vói mặt phẳng ( OPQ ) 

Bài 24. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
SD, BC. 

a) Chứng minh rằng: MN ll(SAB ) 

Gọi (ỡr) là mặt phẳng qua MO và song song với SA. Xác định thiết diện của hình chóp S.ABCD khi cắt 
bởi mp(ỡr). 

Bài 25. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AB là đáy lớn). Gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của SB và sc. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng AN với mặt phang (SBD). 

b) Gọi ( a ) là mặt phẳng qua MN và song song với CD. Xác định thiết diện của hình chóp cắt bởi mặt 
phẳng (a). 

Bài 26. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình bình hành. Lấy một điểm M trên cạnh SA nhưng 
không trùng với s và A. 

a) Tìm giao điểm của đường thẳng CM với mặt phẳng ( SBD ). 

b) Gọi ( a ) là mặt phang qua M và đồng thời song song với AB, sc. Xác định thiết diện của hình chóp cắt 
bởi mặt phang (á). 

Bài 27. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD hình bình hành tâm o. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của 
sc và OB. Tìm giao điểm của SD với mặt phẳng (AMN). 

Bài 28. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo 
AC và BD; M là trung điểm của SD. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (ớr) qua M, 
song song với so và BC. 

Bài 29. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình thang với AB là đáy lớn. Gọi M, N lần lượt là trung 
điểm của SA và SD. Tìm giao điểm của sc với mặt phang (BMN). 

Bài 30. Cho hình chóp S.ABCD, đáy ABCD là hình bình hành. Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt 
bởi mặt phẳng Ịữr) qua trung điểm M của CD, song song với AC và SD. 

Bài 31. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một tứ giác lồi. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo AC và 
BD, M là trung điểm của cạnh SA. 

a) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phẳng (P) qua M, song song với so và BC. 


HÌNH HỌC 11 


81 


Chương II. Quan hệ song song 






Toán 11 - http://www.toanmath.com/ _ GV. Lư Sĩ Pháp 

b) Xác định thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mặt phang (Q) qua o, song song với BM và SD 
Bài 32. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang (AD // BC). Gọi M, N, G lần lượt là trung 
điểm của AB, CD và trọng tâm tam giác SAD. 

a) Xác định giao tuyến của mặt phẳng (SAB) và mặt phẳng (SCD) 

b) Xác định thiết diện của hình chóp với mặt phang (MNG) 

c) Gọi o là giao điểm của AC và BD. Giả sử đường thẳng so cắt mặt phang (MNG) tại E. Hãy xác 
định điểm E. 

Bài 33 . Cho hình chóp tứ giác đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng b. Gọi M, N lần lượt là 
trung điểm của AB và BC. Tính diện tích thiết diện của hình chóp với mặt phang đi qua M, N và song 
song với SB. 

Bài 34. CHo hình hộp ABCD.A'B'C'D'. Yẽ thiết diện của hình hộp tạo bởi mặt phẳng đi qua trung điểm 
M, N của các cạnh AB, AD và tâm o của hình bình hành CDD'C'. 

Bài 35 . Cho hình lập phương ABCD.A'B'C'D' và các trung điểm E, F của các cạnh AB, DD'. Hãy xác 
định các thiết diện của hình lập phương cắt bởi các mặt phang (EFB), (EFC), (EFC') và (EFK) với K là 
trung điểm của cạnh B'C'. 

Bài 36 . Cho tứ diện đều S.ABCD có cạnh đáy bằng a, cạnh bên bằng b. Gọi M, N lần lượt là trung điểm 
của AB và BC. Tính diện tích thiết diện của hình chóp với mặt phang (P) đi qua M, N và song song với 
SB. 

Bài 37. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang (AD//BC, AD > BC). Gọi M, N, E lần lượt là trung 
điểm của AB, CD, SA. 

a) Chứng minh rằng: (MEN) // (SBC) 

b) Trong tam giác SAD vẽ EF // AD [ Fg SD). Chứng minh rằng F là giao điểm của mặt phẳng 
(MNE) với SD. Từ đó suy ra thiết diện của hình chóp khi cắt bởi mp(MNE) là hình gì? 


HÌNH HỌC 11 


82 


Chương II. Quan hệ song song 





Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


CHƯƠNG II 

ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẢNG TRONG KHÔNG GIAN 
QUAN HỆ SONG SONG 

PHẦN TRẮC NGHIỆM 


Câu 1: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình hình h à nh. Gọi M,N,P theo thứ tự là trung điểm 
các đoạn thẳng SA,BC,CD. Gọi o là giao điểm của hai đường chéo của hình bình hành ABCD (như hình 
vẽ). Xác định giao điểm I của đường thẳng so với mặt phang (MNP): 



A. I = SOnNP 

B. I = SO n MH 
c. I = SO n MP 
D. I = SOnMN 


Câu 2: Cho tứ diện ABCD . Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AD và BC; G là trọng tâm của tam 
giác BCD . Khi ấy, giao điểm của đường thẳng MG và mặt phẳng (Aổc) là: 

A. Giao điểm của MG và đường thẳng BC 

B. Điểm N 
c. Điểm c 

D. Giao điểm của đường thẳng MG và đường thẳng AN 
Câu 3: Tìm mệnh đề Đúng trong các mệnh đề sau đây: 

A. Neu hai đường thẳng song song với nhau lần lượt nằm trong hai mặt phang phân biệt (a) và (/?) thì 
(à) và (J3) song song với nhau 

B. Qua một điểm nằm ngoài mặt phang cho trước ta vẽ được một và chỉ một đường thẳng song song 
với mặt phẳng cho trước. 

c. Neu hai mặt phang (a) và (/ 3) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (a) đều song 
song với mọi đường thẳng nằm trong mặt phang (J3) 

D. Nếu hai mặt phẳng (a) và (J3) song song với nhau thì mọi đường thẳng nằm trong (à) đều song 
song với (P) 

Câu 4: Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình bình hành. Giả sử M thuộc đoạn thẳng SB . Mặt 
phang (ADM) cắt hình chóp S.ABCD theo một thiết diện là hình gì? 

A. Hình chữ nhật B. Hình bình hành c. Tam giác D. Hình thang 

Câu 5: Tìm mệnh đề Đúng trong các mệnh đề sau đây: 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phẳng thì không chéo nh au 

B. Hai đường thẳng phân biệt không cắt nhau thì chéo nhau 
c. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau 

D. Hai đường thẳng phân biệt lần lượt thuộc hai mặt phẳng khác nhau thì chéo nhau 
Câu 6: Cho tam giác ABC , lấy điểm I trên cạnh AC kéo dài. Các mệnh đề nào sau đây là mệnh đề Sai ? 

A. BI <r (ABC) B. /e (ABC) c (ABC) = (BIC) D. Ae (ABC) 

Câu 7: Cho hai đường thẳng phân biệt avầb trong không gian. Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa avầb 
cùng chứa trong một mặt phang là: 

A. 2 B. 1 c. 4 D. 3 


HÌNH HỌC 11 


83 


Chương II. Quan hệ song song 








Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 8: Cho tứ diện SABC có E,Fỉần lượt là trung điểm của SB, AB . Lấy G là một điểm trên đoạn thẳng 
AC sao cho G không trùng với trung điểm AC . Gọi I là giao điểm của GF và mặt phang (SBC). Thiết 
diện của tứ diện khi cắt bỏi mặt phẳng ( EFG ) là: 

A. Hình bình hành 

B. Hình thang 
c. Tam giác 
D. Hình thoi 


Câu 9: Khẳng định nào sau đây là khẳng định Sai ? 

A. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song vói một đường thẳng thì giao tuyến của chúng (nếu 
có) cũng song song với đường thẳng đó. 

B. Neu mặt phang (a) chứa hai đường thẳng cắt nhau a, b và a,b cùng song song với mặt phang 
(Ị3) thì (a) song song với (Ị3). 

c. Qua một điểm nằm ngoài mặt phẳng cho trước có nhiều hơn một mặt phẳng song song với mặt 
phẳng đã cho. 

D. Neu đường thẳng d không nằm trong mặt phang (a) và d song song với đường d' nằm trong (a) 
thì d song song với (a). 

Câu 10: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình bình hành. Gọi I, J lần lượt là trung điểm của AB và 
CB . Khi ấy, giao tuyến của hai mặt phẳng (SAB) t| ề Ệ>CD^ là đường thẳng song song với: 

A. Đường thẳng AD B. Đường thẳng IJ c. Đường thẳng BI D. Đường thẳng BJ 

Câu 11: Cho hai hình bình hành ABCD và ABEF nằm trong hai mặt phang phân biệt. Ket quả nào sau 
đây là Đúng ? 

A . (abd)ii{efc) b .ecii(abf) c .adii(bef) d. (afd)i/(bec) 

Câu 12: Trong các hình sau đây, hình nào biểu diễn cho hình lập phương ? 



A. Hình a) B. Hình a) và c) c. Hình b) D. Hình c) và b) 

Câu 13: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Đúng ? 

A. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể cắt nhau, trùng nhau, song song với 
nhau 

B. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau thì cắt nh au 

c. Hình chiếu song song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể trùng nhau 

D. Hình chiếu song song của hai đường thẳng chéo nhau có thể song song với nhau 
Câu 14: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Đúng ? 

A. Nếu hai mặt phẳng song song thì mỗi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mọi 
đường thẳng nằm trong mặt kia 

B. Một đường thẳng cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại 

c. Neu hai mặt phang song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phang này đều song song với mặt 
phẳng kia 

D. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nhau 



HÌNH HỌC 11 


84 


Chương II. Quan hệ song song 





















Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 15: Cho hình lăng trụ tam giác ABC.AÍB'C'. Gọi I, J lần lượt là trọng tâm của các tam giác ABC và 
AÍB'C'. Thiết diện tạo bỏi mặt phẳng (AIJ) với lăng trụ đã cho là: 

A. Hình bình hành 


B. Hình thang 
c. Tam giác cân 
D. Tam giác vuông 



Câu 16: Cho tứ diện ABCD . Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AB và AC , E là điểm trên cạnh CD với 
ED = 3 EC. Thiết diện tạo bởi mặt phẳng ( MNE) và tứ diện ABCD là: 


A. Hình bình hành MNEF vói F là điểm trên cạnh BD mà EF//BC 

B. Hình thang MNEF vói F là điểm trên cạnh BD mà EF //BC 
c. Tam giác MNE 

D. Tứ giác MNEF với F là điểm bất kì trên BD 


Câu 17: Cho hình chóp S.ABCD với đáy là tứ giác ABCD . Thiết diện của mặt phẳng ( a ) tùy ý với hình 
chóp không thể là: 

A. Tứ giác B. Ngũ giác c. Tam giác D. Lục giác 

Câu 18: Neu ba đường thẳng không cùng nằm trong một mặt phang và đôi một cắt nhau thì ba đường 
thẳng đó: 

A. Cùng song song với một mặt phẳng B. Trùng nhau 

c. Tạo thành một tam giác D. Đồng quy 



Câu 19: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là một hình bình hành. Gọi A 1 ,B' ,c' ,D' lần lượt là trung điểm 
của các cạnh SA, SB, sc vầSD . Tìm mệnh đề Đúng trong các mệnh đề sau ? 

A. A'c' // BD B. A'ơ II ( SBD ) 

c. A'B' lề (SA£>) D. (a' ƠD') II (ABC) 

Câu 20: Cho tứ diện SABC có E, Flần lượt là trung điểm của SB, AB . Lấy G là một điểm trên đoạn 
thẳng AC sao cho G không trùng vói trung điểm AC . Gọi I là giao điểm của GF và mặt phẳng (SBC). 
Khi đó điểm I thuộc : 



A. BC 

B. AB 

c. SA 

D. AC 


HÌNH HỌC 11 


85 


Chương II. Quan hệ song song 









Toán 11 - http://www.toanmath.com/ GV. Lư Sĩ Pháp 

Câu 21: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N lần lượt là trung điểm các cạnh AB và AC . Xét vị trí tương đối của 
đường thẳng MN và mp(. BCD) là: 

A. MN nằm trong ( BCD ) B. MN không song song ( BCD ) 

c. MN // (BCD) D. MN cắt (BCD) 

Câu 22: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai ? 

A. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nh au 

B. Neu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phang song song thì cắt mặt phang còn lại 
c. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 

D. Nếu hai mặt phẳng song song thì mọi đường thẳng nằm trên mặt phẳng này đều song song với mặt 
phẳng kia 

Câu 23: Cho hai đường thẳng a và b song song với mặt phang ( a). Mệnh đề nào Đúng trong các mệnh 
đề sau ? 

A. avầb trùng nhau B. avầb có thể cắt nhau 

c. avầb chéo nhau D. avầb song song với nhau 

Câu 24: Cho hai đường thẳng a và b chéo nhau. Có bao nhiêu mặt phẳng chứa a và song song với bl 
A. Không có mặt phẳng nào B. Ba mặt phẳng 

c. Một mặt phang D. Hai mặt phang 

Câu 25: Trong các mệnh đề sau đây, tìm mệnh đề Đúng 

A. Nếu al lb và cc(a),ic(P) thì (a)//(p) B. Nếu (a)//(P) và cc(a),ic(p) thì al lb 

c. Nếu (<x)//(p) và b //(p) thì allb D. Nếu (a)//(p) vàac(a) thì a //(p) 

Câu 26: Chọn phương án Đúng. Nếu đường thẳng a song song với mặt phẳng (a) thì 

A. có mọi đường thẳng b không chứa trong (a) song song với a 

B. có duy nhất mặt phẳng (p) chứa a và song song vớí'(oc) 
c. đường thẳng a chứa trong mặt phang (a) 

D. có duy nhất mặt phẳng (P) chứa b và b song song với (a) 

Câu 27: Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a . Gọi Gj và G 2 lần lượt là trọng tâm các tam giác 
BCD vàACĐ thì đoạn GjG 2 bằng bao nhiêu? 

\.ụ b .4 c.ị Đ.ĩẬ 

3 4 3 2 

Câu 28: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Đúng ? 

A. Hai mặt phang phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 

B. Hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thì song song với nh au 

c. Nếu hai mặt phẳng phân biệt lần lượt đi qua hai đường thẳng song song thì song song với nhau 
D. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 
Câu 29: Có bao nhiêu cách xác định một mặt phang ? 

A. 1 B. 3 c. 2 D. 4 

Câu 30: Tìm mệnh đề Sai trong các mệnh đề sau đây: 

A. Nếu hai mặt phẳng phân biệt cùng song song với mặt phẳng thứ ba thì chúng song song với nhau 

B. Nếu một đường thẳng cắt một trong hai mặt phẳng song song với nhau thì sẽ cắt mặt phẳng còn lại 
c. Neu hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phang thì song song với nhau 

D. Neu hai mặt phang có một điểm chung thì chúng còn có vô số điểm chung khác nữa. 

Câu 31: Cho tứ diện ABCD có các cạnh đều bằng a . Lấy điểm M trên AB với AM = ^ . Diện tích của 
thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng qua M và song song vói mp(fíCD) là : 

A a 2 \Ỉ3 B a 2 yỈ3 c a 2 \j 3 D a 2 4ĩ 

■ 12 24 18 36 


HÌNH HỌC 11 


86 


Chương II. Quan hệ song song 





Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 32: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi ACr^BD = r,ABnCD = J;ADnBC = K . Đẳng thức nào Sai 
trong các đẳng thức sau đây? 

A. (SAC) n (SBD) = SI B. (SAC) n (SAD) = AB 

c. (SAB) n (SCD) = SJ D. (SAD) n (SBC) = SK 


Câu 33: Cho tứ diện ABCD. Gọi M,N,P,Q,R,S lần lượt là trung điểm các cạnh 
AC, BD , AB, CD, AD, BC . Bốn điểm nào sau đây không đồng phang ? 

A. M, p, R, S B. M, R, S, N c. p, Q, R, s D. M, N, p, Q 


Câu 34: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai ? 

A. Một mặt phang cắt một trong hai đường thẳng song song thì cắt đường thẳng còn lại 

B. Hai đường thẳng chéo nhau thì không cùng thuộc một mặt phẳng 
c. Hai đường thẳng không song song thì chéo nhau 

D. Hai mặt phang phân biệt không song song thì cắt nhau 
Câu 35: Cho hai đường thẳng phân biệt cùng nằm trong một mặt phang. Có bao nhiêu vị trí tương đối 
giữa hai đường thẳng đó ? 

A. 3 B. 2 c. 2 D. 4 


Câu 36: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai ? 

A. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể trùng nh au 

B. Một đường thẳng luôn cắt hình chiếu song song của nó 

c. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau có thể cắt nhau 
D. Một đường thẳng có thể song song hoặc trùng với hình chiếu song song của nó 
Câu 37: Trong không gian,cho hai mặt phẳng ( a ) và (/?). Có bao nhiêu vị trí tương đối giữa (a) và (/?) ? 

A. 3 B. 4 c. 2 Ỵ,' D. 1 

Câu 38: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang và BA là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là 
trung điểm của cạnh SB và sc . Thiết diện của hình chóp S.ABCD cắt bởi mặt phẳng (AMN) là: 


s 



Ả. Hình chữ nhật 
B. Hình thanh 
c. Hình bình hành 
D. Tam giác 


Câu 39: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào Sai ? 

A. Hình hộp có các mặt đối diện bằng nhau 

B. Hình lăng trụ có tất cả các mặt bên bằng nhau 

c. Hình hộp là một hình lăng trụ 

D. Hình lăng trụ có các mặt bên là hình bình hà nh 
Câu 40: Ký hiệu nào sau đây sai 

A. Aự (P) B.Ae(P) C.de(P) D. Ae d 

Câu 41: Các yếu tố nào sau đây xác định một mặt phang duy nhất ? 

A. Bốn điểm B. Ba điểm 

c. Một điểm và một đường thẳng D. Hai đường thẳng cắt nha 

Câu 42: Giữa đường thẳng và mặt phẳng có bao nhiêu vị trí tương đối ? 

A. 2 B. 4 c. 3 D. 1 

Câu 43: Cho hình chóp S.ABCD , có đáy ABCD là hình bình hành. Giao tuyến của hai mặt phang (SAD) 
và (SBC) là đường thẳng song song với đường nào sau đây? 

A .Sỏ B.AC C.AD D . BD 


HÌNH HỌC 11 


87 


Chương II. Quan hệ song song 







Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


Câu 44: Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình thang và BA là đáy lớn. Gọi M, N theo thứ tự là 
trung điểm của cạnh SB và sc . Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAD) và (SBC) là: 

5 A. SE vói E = AD n BC 



B. Đường thẳng A,(5e A,A//Aữ) 
c. SO với o = AC n BD 
D. Đường thẳng d,[Se d,d//Bc) 


Câu 45: Cho tứ diện ABCD có cạnh bằng a . Gọi G,G' lần lượt là trọng tâm của ABC và ABD . Diện 
tích s của thiết diện của hình tứ diện khi cắt bởi mặt phẳng iyBGG 1 Ị là: 


A .S = ỂẸ. b .S = Ể§- 

6 16 


C.S--SẸ- D.s = ^ĩ 

8 3 


Câu 46: Cho hai đường thẳng a và b. Điều kiện nào sau đây đủ để kết luận avầb chéo nhau 

A. a và b là hai cạnh của một tứ diện B. a và b không nằm trên bất kì mặt phang nào. 

c. a và b không có điểm chung D. a và b nằm trên hai mặt phẳng phân biệt 

Câu 47: Trong các hình sau đây, hình nào biểu diễn của một tứ diện ? 



Câu 48: Cho mặt phang ( a ) và hai đường thẳng song song a, b. Mệnh đề nào Đúng trong các mệnh đề 
sau ? 

A. Nếu ( a ) song song với a thì (a) song song với b hoặc chứa b 

B. Nếu ( a ) cắt a thì (a) có thể song song với b 

c. Neu (a) không chứa a thì (a) có thể song song với b 


D. Neu (a) song song với a thì (a) cũng song song với b 


Câu 49: Trong các mệnh đề sau đây, mệnh đề nào Đúng ? 

A. Hai đường thẳng lần lượt nằm trên hai mặt phang phân biệt thì chéo nhau 

B. Hai đường thẳng phân biệt không song song thì chéo nhau 
c. Hai đường thẳng chéo nhau thì không có điểm chung 

D. Hai đường thẳng không có điểm chung thì chéo nhau 
Câu 50: Cho tứ diện ABCD và ba điểm I, J, K lần lượt nằm trên các cạnh AB, AC, AD mà không 
trùng với các đỉnh. Thiết diện của tứ diện ABCD khi cắt bởi mp(z?FG) là: 

A. Một tam giác B. Một tứ giác c. Một đoạn thẳng D. Một ngũ giác 

Câu 51: Cho các giả thiết sau đây. Giả thiết nào kết luận đường thẳng a song song với mặt phang (à) 

Ả. a//b thì b//(à) B. an(a) = 0 c. a //(|3) thì (P)//(a) D. allb thì b d (a) 

Câu 52: Hãy chọn phương án Đúng điền vào chỗ trống 

“Neu ba mặt phang phân biệt đôi một cắt nhau theo ba giao tuyến phân biệt thì.” 

A. ba giao tuyến ấy đôi một song song với nhau 

B. ba giao tuyến ấy hoặc trùng nhau hoặc đôi một song song với nhau 


HÌNH HỌC 11 


Chương II. Quan hệ song song 











GV. Lư Sĩ Pháp 


Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


c. ba giao tuyến ấy đồng quy và đôi một song song với nhau 
D. ba giao tuyến ấy hoặc đồng quy hoặc đôi một song song với nhau 
Câu 53: Cho tứ diện đều SABC có cạnh bằng a . Gọi I là trung điểm của AB, M là điểm di động trên 
đoạn AI. Qua M vẽ mặt phẳng (a) song song với (SCI). Thiết diện tạo bởi (a) và tứ diện là: 

A. Hình thoi B. Tam giác đều c. Tam giác cân tại M D. Hình bình hành 

Câu 54: Cho tứ diện ABCD và ba điểm P,Q,R lần lượt lấy trên ba cạnh AB,CD,BC . Tìm giao điểm s 
của AD và mặt phẳng ( PQR ), biết PR song song với AC . 



A. ADn(PQR) = S với QS//PR//AC 

B. ADn(PQR) = S với S = ADnPQ 
c. ADn(PQR) = S với S = ADnPR 
D. ADn(PQR) = S với PS//BD//RQ 


Câu 55: Cho tam giác ABC . Có thể xác định được bao nhiêu mặt phẳng chứa tất cả các đỉnh tam giác 
ABC ? 

A. 1 B. 3 c. 2 D. 4 

Câu 56: Cho tứ diện ABCD . Gọi I, J và K lần lượt là trung điểm của AC, BC vầBD . Giao tuyến của 
haimặtphẳng (ABC)) và ỤjK ) là 

A A. Ụ' 

B. KI 

c. Đường thẳng qua K và song song với AB 
D. KD 

Câu 57: Cho tứ diện ABCD và ba điểm P,Q,R lần lượt lấy trên ba cạnh AB,CD,BC. Tìm giao điểm s 
của AD và mặt phẳng ( PQR ), biết PR cắt AC tại / . 




A. ADn(PQR) = S với s = IQnAD 

B. ADn(PQR) = s với S = ACnIQ 
c. ADn(PQR) = s với S = ADnPQ 
D. ADn(PQR) = S với s = RQ n AD 


Câu 58: Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng a. Gọi ơ là trọng tâm tam giác ABC . cắt tứ diện bởi mặt 
phang ( GCD ) thì diện tích s của thiết diện là: 


HÌNH HỌC 11 


89 


Chương II. Quan hệ song song 










Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 



Câu 59: Cho tứ diện đều SABC có cạnh bằng a . Gọi I là trung điểm của AB, M là điểm di động trên 
đoạn AI và AM = X . Qua M vẽ mặt phẳng (a) song song với (SCI). Thiết diện tạo bởi (a) và tứ diện là 
tam giác cân tại M. Chu vi của thiết diện là: 

A. 2xịỉ + \Ỉ3^ B. x(l + ylỉ) c. 3*(l + >/3) D. 2 x(i + 2a/3) 

Câu 60: Cho hình chóp S.ABCD với đáy là tứ giác ABCD có các cạnh đối diện không song song. Giả 
sử AC n BD = /; AD nBC = 0. Giao tuyến của hai mặt phẳng (SAC) và (SBD) là: 

A. SB B. SI c. SO D. sc 

Câu 61: Trong không gian cho bốn điểm không đồng phẳng, có thể xác định nhiều nhất bao nhiêu mặt 
phang phân biệt từ các điểm đó ? 

A. 6 B. 2 c. 3 D. 4 

Câu 62: Cho tứ diện ABCD . Điểm M thuộc đoạn AC . Mặt phẳng (a) qua M song song với AB và AD . 
Thiết diện của (a) với tứ diện ABCD là: 

A. Hình chữ nhật B. Hình vuông c. Hình tam giác D. Hình bình hà nh 


HÌNH HỌC 11 


90 


Chương II. Quan hệ song song 








Toán 11 - http://www.toanmath.com/ 


GV. Lư Sĩ Pháp 


ĐÁP ÁN 

CHƯƠNG II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẢNG TRONG KHÔNG GIAN 
QUAN HỆ SÒNG SONG 



1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

rn 

A 





















B 



c 

I) 



21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

A 





















B 





















c 





















~D\ 























HÌNH HỌC 11 


91 


Chương II. Quan hệ song song 



















































































































